Namo Tassa Bhagavato Arahafo 
Sammasambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, Bậc Arahán 
Bậc Chánh Đăng Giác 


VIKETNAM DHAMMIA HOME 


THU VIPASSANA 


NINA VAN GORKOM 


LƯU HÀNH NỘI BỘ 


Bức thư về Vipassana 1 





Thân gửi các đạo hữu 


Sarah và Jonathan đã từ Hồng Kông đến Băng 
Cốc để gặp Khun Sujn (Achaan Sujin 
Boriharnwanaket) và trao đổi về các vấn đề nảy sinh 
trong việc thực hành tứ niệm xứ. Tôi đã nhận được các 
cuốn băng ghi âm buổi thảo luận và muốn chia sẻ với 


các bạn những øì tôi đã học được từ cuốn băng đó. 


Cuộc trao đôi xung quanh mục tiêu thực hành và 
cách phát triển tứ niệm xứ. Mục tiêu là hiểu biết đúng 
về các thực tại sinh khởi qua sáu căn. Khun Sujin đã 
giải thích rằng, thật vô ích nếu có những giây phút hay 
biết mà không có chút hiểu biết nào, không có hiểu biết 
về thực tại sinh khởi qua một trong sáu căn. Chúng ta 
nên nhớ rằng bất kỳ đối tượng tứ niệm xứ nảo đều là 
pháp chân đế, là thực tại tuyệt đối, tức là danh — yếu tô 


tinh thân và sắc — yêu tô vật chât, sinh khởi một mình 


tại một thời điểm. Trước khi chúng ta học Giáo Pháp, 
chúng ta chỉ biết về thực tại tục để (hay quy ước, chế 
định) như con người, nhà cửa và cây cối. Qua Giáo 
pháp, chúng ta học về các pháp chân đế, danh và sắc. 
Tâm (hay thức) là danh, nó kinh nghiệm mọi thứ. Sắc là 
thực tại không kinh nghiệm gì cả. Cái thấy là một tâm, 
nó kinh nghiệm đối tượng, tức đối tượng thị giác. Đối 
tượng thị giác là sắc, nó không kinh nghiệm gì cả. Khun 
Sujin lưu ý răng, cần kết hợp giữa nghiên cứu Tạng 
Kinh với nghiên cứu Tạng Vi Diệu Pháp, bởi nó sẽ giúp 
chúng ta hiểu biết về bản chất của cuộc sống, chỉ là 


những thực tại khác nhau, là danh và sắc. 


Chúng ta nên suy ngẫm nhiều hơn về bản chất 
của tâm — cái kinh nghiệm đối tượng. Khi chúng ta biết 
hơn về các duyên để tâm sinh khởi, chúng ta sẽ có hiểu 
biết hơn về đặc tính vô ngã của chúng. Khun Sujin đã 
nhắc nhở Sarah và Jonathan rằng các đối tượng khác 
nhau xuất hiện bởi có các tâm sinh khởi trong lộ trình 


kinh nghiệm đôi tượng qua các căn mắt, taI, mũi, lưỡi, 


thân và ý. Khi chúng ta ngủ sâu, không có đối tượng 
xuất hiện qua các căn. Chỉ có tâm hộ kiếp, duy trì mạng 
sống, sinh và diệt liên tục, tâm đó có chức năng bảo tồn 
sự sống của một cá nhân trong kiếp sống đó. Nếu không 
có tâm, chúng ta sẽ không tôn tại. Khi chúng ta ngủ sâu, 
chúng ta không biết bất kỳ đối tượng nào trên thế giới 
này, chúng ta không biết cha mẹ chúng ta là ai, chúng ta 
có tài sản gì và chúng ta liên quan tới mọi thứ trên thế 
giới này ra sao. Khi chúng ta thức dậy, chúng ta lại kinh 
nghiệm các đối tượng qua ngũ căn. Đối tượng thị giác 
tiếp xúc với nhãn căn và được kinh nghiệm bởi nhãn 
thức và các tâm khác trong lộ trình nhãn môn. Có âm 
thanh tiếp xúc với nhĩ căn và có các đối tượng khác tiếp 
xúc với các căn tương ứng. Từ các đối tượng được kinh 
nghiệm, các tâm sinh khởi [tiếp theo] hầu hết là bất 
thiện, thích hoặc không thích đối tượng. Chúng ta tiếp 
tục suy nghĩ về đối tượng được kinh nghiệm qua ngũ 
quan và chúng ta tạo nên các câu chuyện dài về người 
hay vật. Chúng ta xem thường việc các đối tượng khác 


nhau xuât hiện suôt cả ngày, nhưng chúng ta nên nhớ 


rằng, chúng sinh khởi chỉ nhờ có các tâm sinh khởi 
trong lộ trình tâm (vithi citta — tâm lộ). Khi có cái thấy, 
cần có mặt một vài duyên tô để cái thấy kinh nghiệm 
đối tượng thị giác. Nhãn thức (cái thấy) là tâm quả, là 
quả của nghiệp, một việc đã được làm trong quá khứ. 
Nhãn căn cũng là một duyên tố cho cái thấy; mắt do 
nghiệp tạo nên. Đối tượng thị giác là một duyên tô khác 
cho cái thấy; nếu nó không tác động lên mắt, sẽ không 
có cái thấy. Nhãn thức tiếp nhận đối tượng thị giác, và 
sau đó sẽ có sự chú ý tới hình dạng, kích thước và khi 
đó không phải là cái thấy nữa. Rất quan trọng cần nhận 
biết sự khác biệt giữa cái thấy và suy nghĩ về các khái 
niệm như người hay vật. 

Khi Ấy, có thê thấy rõ hơn rằng, các thực tại tối 
hậu như nhãn thức và đối tượng thị giác có thể là đối 
tượng của chánh niệm và trí tuệ, trong khi Ấy, các thực 
tại quy ước, tức các khái niệm, là đối tượng của suy 
nghĩ chứ không phải là đối tượng của chánh niệm. 


Tuy nhiên, suy nghĩ vê khái niệm là một loại danh và vì 


10 


vậy nó có thê trở thành đối tượng của chánh niệm. Khun 
Sujin đã nói rằng khi có hiểu biết sâu sắc hơn nhờ 
nghiên cứu và suy ngẫm, sẽ có chánh niệm sinh khởi, và 
khi đó có thể phát triển hiểu biết trực nhận về các đặc 
tính của thực tại. Tôi xin trích dẫn từ bức thư gửi từ Anh 
của Alan Weller chia sẻ kinh nghiệm học Giáo Pháp của 


mình nhăm sách tân chông tôi. 


Tôi nhớ lại về những khó khăn của mình khi nghe 
cuốn băng của Khun Sujin, tôi đã phải nghe đi nghe 
lại các cuốn băng đó nhiễu lần. Những cuốn sách 
nh Thanh tịnh đạo thường làm tôi buôn ngủ. Tôi 
không thể nắm bắt được các phân loại trong đó. Tuy 
nhiên, tôi dân dân tiếp bước. Giờ đây tôi không gặp 
vấn đê với Thanh tịnh đạo và tôi hào hứng trước sự 
chuẩn xác của nó. Giáo lý rất rộng lớn, có các cuốn 
sách, băng, hay pháp đàm với mọi người. Tôi muốn 
nghiên cứu những thứ mình thích, và nếu tôi thấy 
chán hay khó khăn, tôi lại chuyển sang cải mà mình 


hứng thú. Những câu chuyện tiên thân Đức Phật 


II 


(Jãkata) rất dễ đọc và hữu ích cho cuộc sống hàng 
ngày. Đọc nhiễu là duyên để trân trọng hơn những 
lời Khun Sujin nói trong cuồn băng. Nếu không có 
những cuốn băng đó, tôi không thể hiểu được sự sâu 
sắc của Giáo Pháp hay có được sự tự tin như bây giờ. 
Đáy là lời khuyên của tôi dành cho Lodewjk: Hãy 
tiếp bước. 

Alan đã dẫn lại lời Khun Sujin nói ở Ấn Độ: Hãy 
tiếp bước, dù cho đó chỉ là những bước đi lẫm chẫm. 
Chúng ta cần tin tưởng hơn vào giá trị của việc nghe 
Pháp, nghiên cứu kinh điển và nghiền ngẫm nhiều về 
Giáo pháp. Điều đó sẽ tạo duyên cho hiểu biết đúng về 
danh và sắc, hiểu biết này sẽ dần được tích lũy. Chắc 
chắn rằng cách này sẽ tạo duyên cho chánh niệm và 
chánh kiến sinh khởi, thứ hoàn toàn khác biệt với sự Suy 


nghĩ về các thực tại. 


Theo kinh điển (Tăng Chỉ Bộ Kinh, Quyên 7, 
Chương VII, phần 7), phát triển hiểu biết một cách từ từ 


12 


được ví như là việc làm hao mòn chuôi dao do câm nó 


hàng ngày 


Tuy nhiên, chuôi dao bị hao mòn chậm đến mức 
chúng ta không thể nhìn thấy từng ngày. Jonathan đã 
lưu ý rằng, nếu chúng ta thực hành đúng chúng ta sẽ 
nhìn thấy sự tiến bộ. Anh ấy thấy rằng không có chánh 
niệm trong khi làm việc ở văn phòng. Thế giới của công 
việc dường như khác với thế giới của Giáo Pháp. Anh 
ấy nghĩ làm việc căng thăng không phải là điều kiện tốt 
để có chánh niệm. Chúng ta nên có hoàn cảnh thuận lợi 
và thời gian thư thái. 

Khun Sujin đã trả lời răng đó chỉ là suy nghĩ. 
Chúng ta nên biết sự khác biệt giữa khoảnh khắc kinh 
nghiệm thực tại và suy nghĩ. Chỉ qua tứ niệm xứ, chúng 
ta mới có thê biết sự khác biệt này. Đó là lời nhắc nhở 
tốt. Chúng ta bị vướng mắc vào suy nghĩ phải có chánh 
niệm, tìm cách để có thêm chánh niệm, thế còn cái gì 
đang sinh khởi hiện giờ? Chỉ có một danh đang suy 


nghĩ. Khi nhận ra điêu này, sự ham muôn sẽ biên mât, 


13 


không còn lo lắng về chánh niệm nữa. Khun Sujin đã 
nói: 

Đừng nghĩ về quá khứ hay tương lai, hãy chánh 
niệm. Thực tại đang sinh khởi, tại sao bạn lại bỏ qua 
chúng?. Đó không phải là cách hiểu đúng khoảnh khắc 
này. Luôn có cái thấy, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm hay 
suy nghĩ, cho dù chúng ta làm việc hay không. Nếu 
chánh niệm không sinh khởi thường xuyên, đó là vì 
không có đủ duyên cho nó sinh khởi. Chỉ mong có 


chánh niệm là đủ hay sao? Hãy vun bồi nó! 


Nếu không có hiểu biết về các tâm đang kinh 
nghiệm đối tượng qua sáu căn, chúng ta sẽ không biết 
làm thế nào để thực hiện những điều Khun Sujin nói, 
“bây giờ hãy vun bôi chánh niệm”. Các đối tượng thị 
giác, âm thanh hay xúc chạm sinh khởi liên tục. Chúng 
chỉ có thể xuất hiện nhờ có tâm kinh nghiệm chúng. Bạn 
đã suy nghẫm đủ về điều này chưa? Có thể có âm thanh 
nhưng nếu không có nhĩ thức, âm thanh sẽ không trở 


thành đối tượng được kinh nghiệm, âm thanh sẽ không 


14 


hiện diện. Chúng ta tin rằng chúng ta nhìn thấy thế giới 
với con người và cảnh vật, nhưng thực chất chỉ có tâm 
suy nghĩ về những gì được thấy. Cái thấy không còn 
hiện diện vào thời điểm có suy nghĩ. Nhãn thức kinh 
nghiệm đối tượng thị giác — đối tượng xuất hiện qua 
nhãn căn, cái thấy không chú tâm định dạng đôi tượng. 
Tuy nhiên, cái thấy tạo duyên cho suy nghĩ định dạng, 
định danh đối tượng là người hay đồ vật khác nhau. 
Khun Sujin đã viết trong cuốn sách “Khảo cứu về Pháp 


Chân đê” của bà như sau: 


Vì tâm sinh diệt rất nhanh, nên dường như thế giới 
không tan rã mà thường hằng, trong đó có nhiễu thứ 
và nhiễu người. Sự thực, thể giới chỉ tôn tại trong một 


khoảnh khắc và rồi diệt đi ngay. 


Nếu có một đĩa hoa quả trên bàn, chúng ta có thể 
nhìn thấy chúng và chúng dường như không diệt mắt. 
Rất hữu ích khi biết được lý do tại sao như vậy. Các 
pháp chân đế, như đối tượng thị giác, là một loại sắc, 


luôn sinh diệt. Tuy nhiên, chúng ta cứ nghĩ mãi về câu 


15 


chuyện do chúng ta dựng nên. Các khái niệm như “hoa 


quả” mà chúng ta nghĩ đến không phải là pháp chân đề, 


chúng không phải là thực tại, vì vậy chúng không sinh 


diệt. Chúng hoàn toàn do suy nghĩ tạo nên. 


16 


Khun Sujin nói với Jonathan: 


Khi chúng ta bận bịu với công việc, chỉ cần nhớ rằng 
chánh niệm có thể hay biết bắt kỳ khoảnh khắc nào. 
Khi không bị thất niệm mà có chánh niệm, chúng ta 
có thể bắt đầu có một số biểu biết, dù cho rất nhỏ, về 
thực tại là gì. Tâm là một thực tại kinh nghiệm đối 
tượng. Một người chết, kế cả vẫn còn mắt và tai, cũng 
không thể kinh nghiệm được gì. Tâm kinh nghiệm. 
Kinh nghiệm là một thực tại Chúng ta không nên 
dinh mắc vào ý niệm “làm thế nào để tôi có nhiêu 
chánh niệm hơn ”. Chánh niệm có thể phát triển trong 
vài kiếp. Chúng ta hãy bàn về cải thấy và đối tượng 
thị giác, nhờ đó có thể tạo duyên cho chảnh niệm về 
chúng. Nếu không có hiểu biết về thực tại này, làm 


sao hiểu biết có thể được tăng trưởng? Xem xét đối 


tượng thị giác tại văn phòng không khác với việc xem 
xét đối tượng thị giác lúc này. Không cần phải thay 
đổi hoàn cảnh hay làm bất cứ điều gì khác nhằm phát 
triển hiểu biết đúng. Khi không bị các ý niệm sai lâm 
về chánh niệm che lấp, chánh niệm có thể sinh khởi 
một cách tự nhiên và biểu lộ đặc tính vô ngã của nó, 
không phải tôi hay của tôi. Kế cả khi chúng ta nói về 
những thứ bình thường tại văn phòng, vẫn có thể có 


chánh niệm về danh và sắc. 


Jonathan nói rằng anh ấy muốn tiếp tục suy xét về 
đối tượng thị giác, vì nó luôn có. Khun Sujm đã nhấn 
mạnh rằng một ít khoảnh khắc chánh niệm bây giờ còn 
tốt hơn suy nghĩ về nhiều khoảnh khắc chánh niệm 
trong tương lai khi có thời gian. Có phải chúng ta có xu 
hướng muốn thiện hơn vào thời gian sau? Khun Sujin 
đã nói về một người phụ nữ nào đó đã trì hoãn bồ thí, bà 
ấy muốn bán được đỗ của mình trước rồi sau đó mới có 
nhiều tiền để bố thí. Tại sao bà ấy không cho ngay bây 


giờ, dù chỉ chút ít? Cũng như vậy với chánh niệm. 


17 


Chúng ta đọc trong 7ăng Chỉ Bộ Kinh (Quyên IV, 


Chương I, Phần 6) về bốn hạng người: Người nghe ít, 


điều đã được nghe không khởi lên; Người nghe ít, điều 


đã được nghe được khởi lên; Người nghe nhiều, điều đã 


được nghe không khởi lên; Người nghe nhiều, điều đã 


được nghe có khởi lên. Chúng ta đọc như sau: 


18 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít 
về Kinh (Suữa) Ứng Tụng (Geyva), Biện Giải 
(Veyyakarana), Kệ Tụng (Gatha), Cảm Hưng Ngữ 
(hay Tự Thuyết) (Udäna), Phật Thuyết Như Vậy (Như 
Thị Ngữ) (Iivutaka), Tiên Thân Đức Phật (Bồn 
Sanh) (Jãtaka), Vị Tăng Hữu (Abbhufa) và Phương 
Quảng (Vedalla). Người ấy, với điều đã được nghe ít 
ỏi này, không biết nghĩa, không biết pháp, không thực 
hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người nghe ít, điêu đã được nghe không khởi lên. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã 


được nghe có khởi lên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe ít 
về Kinh.... Nhưng người ấy, với điều đã được nghe ít 
ỏi này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp đúng 
pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe ít, 


điêu đã được nghe có khởi lên. 


Tương tự như vậy đối với người nghe nhiều 
nhưng điều đã được nghe không khởi lên và người nghe 
nhiều, điều đã được nghe có khởi lên. Theo Chú giải 
Tăng Chỉ Bộ Kinh (Manorathapurami), người nghe Ít 
nhưng sống và thực hành theo giáo pháp có thể đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Điều này cũng đúng đối với người 
nghe nhiều và điều được nghe có khởi lên. Vì vậy, khi 
chúng ta nghiên cứu Giáo Pháp và phát triển tứ niệm xứ, 
chúng ta có thể giác ngộ và cuối cùng trở thành bậc A la 
hán. AlanWeller đã viết: 

Một vài tuần gắn đây tôi rất bận và có ít thời gian để 
đọc và viết. Đoạn kinh về những lợi lạc kể cả với 
người nghe ít rất hữu ích. Tôi thường thấy mình 


muốn đọc hay nghiên cứu và quên đi thực tại hiện 


19 


20 


tiễn. Tất cả chúng ta đêu cân hiểu biẾt tường tận, vì 
phiên não rất xảo quyệt trong việc lôi chúng ta ra 
khỏi thực tại. Người ta thường thiếu hiểu biết về tứ 
niệm xứ, họ nghỉ ngở liệu có thể phát triển tử niệm xứ 
trong cả quá trình làm việc. Hiểu nhằm ấy sinh khởi 
bởi họ tin rằng nên tập trung vào danh và sắc. Họ 
nghĩ rằng họ nên năm bắt thực tại để chánh niệm về 
chúng. Chúng ta nên biết rằng có thể có tà định, được 
sinh khởi cùng với tâm bất thiện. Nhất tâm là một 
biến hành tâm sở, sinh khởi cùng với tất cả các loại 
tâm. Chức năng của nhất tâm là tập trung trên một 
đối tượng tại một thời điểm. Không thể duy trì nhất 
tâm mãi được, nó diệt ngay tức thì cùng với tâm. Nếu 
chúng ta nghĩ rằng cẩn phải chú tâm trên danh và 
sắc, đó là một suy nghĩ kèm với dinh mắc. Chúng ta 
cố găng kiểm soát chánh niệm nhưng điều đó là 
không thể. Khi có ẩủ duyên cho chánh niệm và trí tuệ 
sinh khởi, cũng có cả chánh định mà không cần nghĩ 


đên việc định tâm. 


Tâm và tâm sở là các danh uẩn thuộc pháp hữu 
vi. Có một tâm sinh khởi tại một thời điểm, và kèm theo 
mỗi tâm có một số tâm sở thực hiện chức năng riêng 
nhằm hỗ trợ tâm nhận biết đối tượng. Nếu chúng ta 
không biết rằng chánh kiến (trí tuệ), chánh niệm và 
chánh định là các tâm sở sinh khởi cùng thiện tâm, 
chúng ta sẽ dính mắc vào chúng và nhìn nhận sai về 
chúng. Chúng ta cần biết thấu đáo vì phiền não bám rễ 


rât sâu. 


Khun Sujin đã nói rằng, những ai phát triển tứ 
niệm xứ một cách tự nhiên trong cuộc sông hàng ngày 
sẽ ít dính mắc hơn những người không phát triển tứ 
niệm xứ một cách tự nhiên. Nếu chúng ta phát triển tứ 
niệm xứ một cách tự nhiên, chúng ta sẽ không có găng 
kiểm soát chánh niệm hay đối tượng của chánh niệm. 
Có thể có khoảnh khắc chánh niệm và sau đó tiếp nối 
bởi khoảnh khắc thất niệm. Chúng ta có thể học để hay 
biết sự khác biệt giữa các khoảnh khắc đó. Tại khoảnh 


khắc đó, pháp chân để sinh khởi hay chỉ là suy nghĩ về 


21 


khái niệm? Có thê có chánh niệm về khoảnh khăc vô 
minh xuât hiện và rôi có thê nhận ra đó chỉ là một thực 


tại do duyên khởi. 


Jonathan nói rằng đối tượng thị giác khác với 
những gì chúng ta nghĩ về nó. Chúng ta có xu hướng 
suy đoán về nó, chúng ta phân vân đối tượng thị giác mà 
chúng ta thấy tại khoảnh khắc này sẽ diễn tiến ra sao. 
Chúng ta biến chúng trở thành cái gì đó trừu tượng, 
nhưng trên thực tế, nó chỉ là cái được thấy. Tất cả 
những gì sinh khởi qua nhãn căn đều là đối tượng thị 
giác. Nếu chúng ta bị mù, chúng không thể xuất hiện. 
Khun Sujin hỏi liệu đối tượng thị giác có thể di chuyển? 
Khi chúng ta thấy sự thay đổi về vị trí của những gì 
chúng ta thấy, đó chỉ là suy nghĩ. Do các kinh nghiệm 
quá khứ còn được lưu giữ nên chúng ta tin rằng chúng 
ta thấy có người di chuyển. Nếu có một khoảnh khắc 
chánh niệm về một thực tại, sẽ không còn dính mắc vào 
khái niệm về một “khối”, vào hình ảnh một người đang 


đi. 


ch, 


Khi chúng ta nghe tiếng chó sủa, có các khoảnh 
khắc kinh nghiệm khác nhau. Có cái nghe đang nghe âm 
thanh đó và sau đó chúng ta nhớ rằng đó là tiếng chó 
sủa. Chúng ta có thể tự nhắc mình đó không phải là 
“tôi” ghi nhớ mà là tưởng (saññ3), một loại tâm sở [có 
chức năng] ghi nhớ một đối tượng hay “đánh dấu” đối 
tượng để sau đó có thê nhận ra nó. Tưởng đi kèm với tất 
cả các tâm, có thể là cái thấy, cái nghe hay tâm suy nghĩ 
về các khái niệm. Chúng ta nhận ra con người hay sự 
vật nhờ tưởng. Các kinh nghiệm đã có được tích lũy và 
ghi nhớ. Ngoài ra, trong quá khứ chúng ta đã nghe tiếng 
chó sủa, chúng ta đã biết được con chó là gì và nó sủa ra 
sao. Nhờ có tưởng, chúng ta có thể bắt chước tiếng chó 
sủa, hoặc, khi người khác bắt chước, chúng ta có thể 
biết đó không phải là tiếng của con chó. “Âm thanh 
không biết bạn đang nghĩ về nó”, Khun Sujin nói, bà 
nhắc nhở chúng ta răng không có người đang nghe, 
không có con chó trong âm thanh. Đó chỉ là sắc được 
nhận biết qua nhĩ căn; khi có đủ duyên, một âm thanh 


cụ thể, dễ chịu hay khó chịu, có thể được nghe thấy. 


23 


Âm thanh chỉ xuất hiện khi có các tâm lộ sinh khởi 
trong lộ trình nhĩ môn. Khi chúng ta ngủ sâu, có thể có 


âm thanh, nhưng không hề được nghe thấy. 


Nhãn thức, nhĩ thức hay các thức khác trong ngũ 
song thức luôn được tiếp nối bởi suy nghĩ tạo ra những 
câu chuyện dài về cái được kinh nghiệm. Chúng ta bị 
đăm chìm vào những khái niệm mà chúng ta nghĩ đến. 
Khun Sujin nói, phải mất thời gian mới nhận ra rằng 
chúng ta sống với suy nghĩ của riêng mình, trong thế 
giới suy nghĩ của riêng mình. Thật ích lợi khi biết các 
chức năng của tâm sở tầm (cetasika vitakka) — cái cũng 
được dịch là “tư duy”. Nó sinh kèm với nhiều loại tâm, 


mặc dù không phải tât cả các tâm. Nó “chạm” vào đôi 


~ 
Ẫ 2 


tượng được kinh nghiệm, hay nó “dân” tâm đến đối 


tượng, nhờ đó tâm có thể kinh nghiệm đối tượng. Chúng 


` 
A ‹é 


ta đọc trong kinh về “tầm” bất thiện: suy nghĩ với tham, 
với sân và với bạo lực. Chúng ta cũng đọc về tầm tịnh 
hảo (sobhana): suy nghĩ với xuất ly (nekkhamma), với 


vô sân, với phi bạo lực. Có chánh tư duy (samma- 


24 


sañkappa) trong Bát chánh đạo. Nó “chạm” vào đối 
tượng của chánh niệm, một danh hay một sắc, nhờ đó trí 


tuệ có thê nhận biêt nó như nó là. 


Nếu chúng ta không biết suy nghĩ là do hoạt động 
của tầm (vitakka), chúng ta sẽ đồng hóa nó với ngã. Hầu 
hết thời gian chúng ta suy nghĩ với tâm bất thiện, chúng 
ta phiền não với chính những câu chuyện do mình tạo 


ra. 


Một người đã viết thư cho tôi nói rằng, anh ta bị 
mê đắm trong trí tưởng tượng của mình trong một thời 
gian đài. Vì thế anh ta thấy mình là người xấu. Nếu 
chúng ta nghĩ về bản thân mình là người xấu, chúng ta 
đang chấp tâm bát thiện là “ta”. Chúng ta có thể học từ 
những kinh nghiệm như vậy, răng suy nghĩ nằm ngoài 
tầm kiểm soát, nó là vô ngã. Phiền não sinh khởi vì có 
đủ duyên cho nó sinh khởi. Người viết bức thư ấy nghĩ 
rằng, sự tưởng tượng của anh ta là kết quả của quá trình 
giáo dục mà anh ta đã có. Tuy nhiên, đây chỉ là một 


“câu chuyện” mà người ta có thê nghĩ đên nhưng không 


2 


giải thích được nguyên nhân sâu xa nhất. Một điều có 
thể xảy ra với tất cả chúng ta là: không có lý do rõ ràng, 
đột nhiên chúng ta có những suy nghĩ rất tồi tệ, những ý 
nghĩ ghen tuông hay thậm chí là những tư tưởng hận 
thù, và chúng ta có thể băn khoăn, những suy nghĩ này 


từ đâu đến? 


Chúng ta đã tích lũy phiền não từ vô số kiếp trước 
kiếp sống này. Chúng ta không biết các kiếp sông trước 
của mình ra sao, nhưng trong vòng luân hồi này, hắn 
chúng ta đã từng là một con thú. Những phiền não trong 
tất cả các kiếp quá khứ được tích lũy từ khoảnh khắc 
này đến khoảnh khắc khác và chúng có thể được sinh 
khởi bất kỳ lúc nào với tâm bất thiện, thậm chí chúng 
còn thúc đây những hành động xấu xa. Chúng ta thường 
kinh nghiệm các đối tượng giác quan với tâm bất thiện 
vì chúng ta đã tích lũy nhiều tâm bất thiện như vậy. Khi 
chúng ta nhận ra các phiền não của mình thì không cần 
tiếp tục suy nghĩ về chúng với sân, khi đó chúng ta sẽ 


chỉ tích lũy thêm bất thiện tâm. Chúng ta có thể học 


26 


cách phát triển hiểu biết đúng về tâm bất thiện hiện sinh 
khởi, nhằm nhận ra chúng không phải là ngã, chỉ là một 
thực tại do duyên khởi. Khun Sujnmn đã giải thích như 


5au: 


Chúng ta nên dũng cảm đối mặt với thực tại ở khoảnh 
khắc này với hiểu biết đúng, khi đó sẽ có chánh tỉnh 
tân. Rất khó để theo đúng Trung đạo, tức là theo sát 
các thực tại một cách tự nhiên. Thông qua hiểu biết 
đúng, chúng ta sẽ thấy rõ hơn các tâm bất thiện của 
mình, kế cả những dinh mắc vi tế hơn đối với 


ngũ dục. 


Nghiên cứu Vi diệu pháp có thể nhắc nhở chúng 
ta rằng, các tâm khác nhau cùng các tâm sở đồng sinh 
sinh khởi bởi những duyên riêng của chúng và diệt ngay 
lập tức. Ví dụ, khi chúng ta muốn giữ giới nhưng lại 
không thể làm được trong một số hoàn cảnh cụ thể, 
chúng ta nên nhớ rằng đó không phải là “ta” — một cái 
ngã nào đó có thể giữ giới mà là những tâm sở giới 


phân (virati cetasika) thực hiện chức năng tránh làm 


Ti 


điều bất thiện. Chúng là: Tránh tà ngữ, tránh tà nghiệp 
và tà mạng. Khi tâm sở giới phần không sinh khởi, 
không thể có sự giữ giới. Chỉ thông qua phát triển tứ 
niệm xứ mới có thể tạo duyên để giữ giới. Chúng ta đọc 
trong 7?/ên cung sự (, Thiên cung sự, V, Đại Xa, 53, 
Lâu đài của Chafa) rằng: nam tử Bà La Môn tên là 
Chatta đi đường mang tiền trả cho thầy giáo. Bọn cướp 
nghe tin rình đợi để giết và cướp tiền của chàng. Đức 
Phật ngồi dưới cội cây trên đường Chatta đi qua và đã 
dạy chàng về tam quy và ngũ giới. Chatta tiếp tục đi, 
ghi nhớ những lời dạy của Đức Phật, và sau đó chàng bị 
bọn cướp giết. Chàng được tái sinh làm chư thiên và 
cùng một lâu đài nguy nga. Để cho nhiều người biết về 
những nghiệp thiện mà Chatta đã làm, Đức Phật đã yêu 
cầu chàng giáng trần. Chatta đã giải thích rằng đầu tiên 
chàng không muốn thọ tam quy nhưng sau đó lại thực 
hiện. Cũng vậy, chàng đã không muốn giữ năm giới 


nhưng sau đó đã giữ. 


28 


Chúng ta đọc như sau: 


Con đến gân người Chiến thắng huy hoàng; Để quy y 
Giáo pháp với Tăng đoàn; Bạch Thể Tôn, con nói 
không" trước nhất, Sau đó con hành trì theo 


giới luật. 


Không sống theo tà hạnh tạo đau thương; Vì các trí 
nhân không thể tán dương; Sự buông thả đổi với loài 
sinh vật; Bạch Thế Tôn, con nói 'không` trước nhất; 


Nồi về sau con giữ đúng luật Ngài 


Chúng ta đọc thấy chàng nói “không” đối với 
năm giới điều, nhưng sau đó chàng đều thực hiện cả. 
Chúng ta tiếp tục đọc: 

Theo Giáo pháp Như lai, việc thực hành; Dù ít, quả 
vẫn được nhiều lợi lớn; Nhìn Chatta nhờ thiện hành, 
chiếu sáng; Cõi đất này chẳng khác mặt trời kia. 

Điều này có thể xảy ra với tất cả chúng ta, đầu 
tiên chúng ta sẽ nói “không” khi chúng ta nghĩ rằng 


chúng ta không thể giữ giới. Nhưng khi thiện tâm sinh 


29 


khởi, điều này có thể thực hiện được. Dù một khoảnh 
khoắc thiện tâm ngắn ngủi cũng rất ích lợi. Khi chúng ta 
học rằng tứ niệm xứ nên được phát triển một cách tự 
nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, kể cả trong công 
việc, đầu tiên chúng ta có thể nói “Không, tôi không 
thể”. Nhưng khi có duyên cho thiện tâm sinh khởi với 
hiểu biết đúng, chúng ta sẽ nhận thấy điều ấy có thể làm 
được. Hoặc chúng ta có thể nghĩ, “không, tôi không thể 
chánh niệm trên tâm bắt thiện, tôi phải ngăn chặn chúng 
trước tiên”. Khi có hiểu biết đúng hơn về tâm và tâm sở 
do duyên khởi, chúng ta có thể biết rằng nó không phải 
là ngã, nhưng chánh niệm có thê hay biết đặc tính của 


bất thiện tâm. 


Sarah cứ phân vân tại sao cần phải học tường tận 
về các tâm, tâm sở và sắc? Liệu chỉ đọc một trang trong 
kinh điển trong suốt cuộc đời là không đủ hay sao? 
Khun Sujïin trả lời rằng, với những người có đủ nhân 
duyên để giác ngộ sớm, Đức Phật đã không phải dạy 


bảo một thời gian dài. Tuy nhiên, đối với chúng ta thì 


30 


khác. Chúng ta có thể đọc, “Cái thấy là vô thường”, 
nhưng từng ấy không đủ với chúng ta. Chúng ta cần 
nghe nhiều, đọc, nghiên cứu nhiều và suy nghĩ về Giáo 
pháp thường xuyên. Chúng ta phải học để nhận biết đi 
nhận biết lại với hiểu biết đúng về các đặc tính của thực 
tại sinh khởi hiện giờ. Tâm thiện và bất thiện có thể sinh 
khởi rất nhanh kế tiếp nhau, và để biết đặc tính khác 
nhau của chúng, cần phải có chánh niệm và hiểu biết 
tinh tế. Có thể có tâm thiện với cảm thọ lạc và sau đó có 
tâm bất thiện với cảm thọ lạc và sự dính mắc vào ý niệm 
“thiện tâm của tôi”. 

Chủng ta có biết sự khác nhau giữa những 

khoảnh khắc như vậy không? 

Sarah nói rằng cô ấy thích kiếm tiền bằng công 
việc của mình, công việc giúp cô có cơ hội đi lại tới 
Băng Cốc hay Anh. Nhưng cô nhận thấy rằng Giáo pháp 
làm cho ta cảm thấy xấu hồ khi thích kiếm tiền. 

Khun Sujin nói: “Bạn không hoàn toàn hiểu về 


bản thân mình, bạn không trung thực với chính mình. 


3l 


Nếu chúng ta không hiểu về những tích lũy thực sự của 
chúng ta, chúng ta có tham vọng phải sống mẫu mực 
như Chánh Pháp.” Những người đã đạt giác ngộ là “các 
bậc thực hành ngay thắng, đúng đắn” (Bậc Trực hạnh — 
Ujupatipanno). Họ biết sự tích lũy của mình, họ rất 
trung thực với bản thân mình. Đôi khi tôi cảm thấy xấu 
hồ khi thích đọc tạp chí hay tiểu thuyết. Tuy nhiên, tứ 
niệm xứ nên được phát triển một cách tự nhiên, nhờ đó 
chúng ta nhận thấy được rằng các cá tính tích lũy của 
mình là vô ngã. Đầu giường của tôi có kinh sách cũng 
như tạp chí và tiểu thuyết. Có lúc tôi đọc kinh sách, lúc 
lại đọc tạp chí hay tiểu thuyết. Tôi không thể nói trước 
tôi sẽ làm gì, nó phụ thuộc vào nhân duyên. Kể cả trong 
khi đọc tạp chí, có thể có chút ít khoảnh khắc ghi nhận 
đối tượng thị giác và sau đó lại bị cuốn vào các câu 


chuyện, cái sinh khởi trong khoảnh khắc khác. 


Khi chúng ta nhìn người khác, tứ niệm xứ có thể 
phát triển một cách tự nhiên. Khi chúng ta thấy màu tóc, 


môi, mắt và làn da, chúng ta nghĩ về chúng như những 


32 


phần khác nhau thuộc cơ thể, nhưng chúng ta nên nhớ 
rằng tất cả mọi màu sắc chỉ là đối tượng thị giác, chúng 
xuất hiện qua nhãn căn. Chúng không thể xuất hiện nếu 
chúng ta nhắm mắt. Màu sắc không xuất hiện như một 
mảng màu đồng nhất, nó không phải toàn là màu xám 
hay màu đen. Có nhiều màu khác nhau nhưng chúng chỉ 
là đối tượng thị giác, chúng được kinh nghiệm bởi cái 
thấy. Trong khi chúng ta ăn, có nhiều vị giác khác nhau 
xuất hiện, như vị ngọt, vị chua và vị mặn. Thiệt thức 
kinh nghiệm tất cả các vị khác nhau được tiếp xúc với 
cơ quan vị giác. Có vô số các đối tượng màu sắc, âm 
thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm xuất hiện và được 
hay biết bởi các thức qua các căn tương ứng. Nếu chúng 
ta nhớ điều này, chúng ta sẽ không hình dung đối tượng 
của cái thấy, cái nghe và của các thức còn lại khác với 
bản chất thật của chúng. Khi đó tứ niệm xứ có thể được 
phát triển một cách tự nhiên. Sau khi lộ trình ngũ môn 
kết thúc, đối tượng được kinh nghiệm qua ý môn và sau 
đó sẽ có các tâm thuộc lộ trình ý môn định danh và suy 


nghĩ về đối tượng. 


2 


Chúng ta không nên lo lắng khi tứ niệm xứ không 


sinh khởi thường xuyên. Khi Khun SuJin ở Anh, bà đã 


nói răng chúng ta không nên bị dính mặc vào các tâng 


tuệ minh sát — tuệ vIpassanä: 


34 


“Chúng ta không nên bận tâm về tuệ vipassanä, chỉ 
nên có hiểu biết đúng về thực tại sinh khởi tại giây 
phút hiện tại. Nó là vô ngã, không nên có bất kỳ sự 
mong đợi nào. Chừng nào còn có mong đợi, chừng đó 
tuệ vipassanä sẽ không thể sinh khởi. Khun Sujin 
nhắc nhớ chúng ta nhiêu lẫn rằng, chúng ta nên luôn 
khiêm tốn, chẳng là ai cả, thay vì là ai đó. Một người 
khôn ngoan có hiểu biết rằng các thực tại sinh khởi 
do duyên sẽ bót dinh mắc vào những lời khen ngợi, 
danh dự và thành công. Chúng ta có nghĩ về “sự phát 
triển của tôi” không? có ÿ niệm về “tôi đã làm điều 
đó ” không? Khi chúng ta muốn trở thành ai đó thì đó 


không phải là cách đúng đắn ” 


Sarah nói với Khun SuJin răng thật khó khăn đê 
thây được hiêm họa của sự sinh khởi của danh và sắc, 


để thấy được lợi ích không còn có chúng nữa. 


Khun Sujïn đã trả lời: Đó là lý do tại sao có nhiều 
tầng tuệ vipassanã khác nhau. Ngay cả khi kinh nghiệm 
được các thực tại sinh và diệt cũng vẫn chưa đủ. Sự dính 
mắc và các phiền não khác bén rễ rất sâu dày. Cần có 
hiểu biết sâu sắc hơn nữa để nhìn thấy hiểm họa của sự 
sinh và diệt của danh và sắc. Chúng xuất hiện và biết 
mất ngay lập tức, nhưng thực tại tiếp theo sinh khởi liền 
theo và lại có dính mắc. Dính mắc bám chặt vào bất kỳ 
đối tượng nào sinh khởi. Chúng ta có thể nói nhiều về 
sự vô thường của các thực tại, nhưng điều này chẳng có 
nghĩa gì nếu thực tại của giây phút này không được kinh 


nghiệm trực tiếp là vô thường. 


Sarah đã hỏi: “Chăng nhẽ nghĩ về đặc tính vô 
thường của các thực tại không hữu ích chút nào nếu 


không kinh nghiệm trực tiếp về sự vô thường ư?” 


35 


Khun Sujm đã trả lời: “Đó là suy nghĩ đúng và 
lành mạnh, nhưng nó không thẻ tiêu diệt được bất thiện 
pháp. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy chúng ta phát 
triển trí tuệ hơn nữa. Ngài nói về các đối tượng cần 
chánh niệm, nhờ đó chánh kiến có thể tăng trưởng. Hiểu 
biết tường tận bằng tư duy có thể tạo duyên để trí tuệ 
thấy được đặc tính vô ngã của tất cả các thực tại. Chúng 
ta có thể đọc kinh điển, nhưng nếu không có chánh niệm 
về giây phút hiện tại, chúng ta sẽ không hiểu những điều 


được dạy trong kinh điền. 


Với tâm từ, 


Nina Van Gorkom 


36 


Bức thư vipassana 2 





Các đạo hữu thân mên, 


Khi Khun SuJin (Achaan SuJin Boriharnwanaket) 
ghé thăm Anh, Alan Weller đã ghi âm lại các buổi đàm 
đạo giữa anh ấy và bà. Các cuốn băng này chứa đựng 
nhiều lời nhắc nhở quý báu về [sự phát triển] tứ niệm xứ 
trong cuộc sông đời thường và vì vậy, tôi muốn chia sẻ 
với tất cả các bạn. Họ đã thảo luận về tâm (c1tta), tâm sở 
(cetasika) và sắc (rũpa). Họ đã nói về tâm kinh nghiệm 


các đôi tượng qua sáu môn mắt, ta1, mũi, lưỡi, thân và ý. 


Có nhiều loại tâm sinh khởi trong cuộc sống 
thường ngày. Có đối tượng thị giác và có sự diễn giải về 
cái đã được thấy và khi đó không còn là cái thấy (nhãn 
thức) nữa mà là suy nghĩ. Khi có nhân duyên cho chánh 
niệm sinh khởi, nó sẽ ghi nhận bất cứ đối tượng nảo 
xuất hiện, đó có thể là đối tượng thị giác, nhãn thức, 


cảm thọ hay suy nghĩ. Khi chánh niệm sinh khởi, ta 


không cần đặt tên dán nhãn cho bất cứ thực tại nào, mà 
sẽ có kinh nghiệm trực tiếp về đặc tính của thực tại. Cái 
thấy chỉ là kinh nghiệm về đối tượng thị giác, nó có đặc 
tính riêng của nó, ta không cần phải đặt tên cho nó. Suy 
nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, nó có đặc tính riêng và không 


cần phải đặt tên. 


Cái thấy thấy đối tượng thị giác nhưng chỉ trong 
một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và rồi diệt đi. Đối 
tượng thị giác cũng vậy, nó không tôn tại lâu mà diệt đi 
ngay. Cái thấy chỉ có thê thấy, nó không thể suy nghĩ về 
đối tượng thị giác. Nếu ta muốn chú tâm vào cái thấy 
hay đối tượng thị giác, nếu có bất cứ ý muốn tập trung 
vào để biết chúng, điều ấy sẽ ngăn trở sự sinh khởi của 
tuệ giác về thực tại. Ta không thể nhìn chằm chằm vào 
đối tượng thị giác, vì thực tế là nó chỉ được thấy trong 
một sát na, rồi lại diệt đi. Chúng ta có thể nghĩ về nó, 
nhưng đó không phải là sự trực nhận bằng chánh niệm 


về đặc tính của nó. 


38 


Tôi xin viết lại dưới đây cuộc đối thoại giữa 
Khun Sujin (K.S) và Alan (A) về chủ đề này: 

K.S: Khi ta càng hiểu rõ tính chất của suy nghĩ, ta 
sẽ cảng thấy rõ hơn rằng đối tượng thị giác chỉ là đối 
tượng thị giác. Việc có suy nghĩ hoàn toản không phải là 
một vấn đề, bởi hầu như lúc nào cũng có nhân duyên 
cho suy nghĩ khởi sinh. Khi có kinh nghiệm về một đối 
tượng qua một trong ngũ môn, lập tức có suy nghĩ sinh 
khởi. 

A: Chúng ta cần phải nhận biết bằng kinh nghiệm 


trực tiếp chứ không nên thông qua suy nghĩ. 


K.S: Chính vì vậy cân phải có chánh niệm trên 


suy nghĩ và hiểu biết răng đó chỉ là một thực tại. 


A: Chính vậy đấy, đối tượng thị giác cần phải 


được tách khỏi suy nghĩ [về nó]. 


K.S: Đó là lý do vì sao ta cần hay biết về suy 


nghĩ, để có thể hiểu được thực tại. Nhiều người không 


39 


muôn có suy nghĩ, họ cô găng ngăn chặn suy nghĩ. Họ 


cho rằng bằng cách ấy họ có thể hiểu được thực tại 


A: Suy nghĩ xảy ra rất nhanh. Mắt vừa thấy một 
đối tượng thị giác là lập tức có ngay suy nghĩ. 


K.S: Sự phát triển chánh niệm là cần thiết để có 
thể hiểu được suy nghĩ. Đối tượng thị giác xuất hiện 
chớp nhoáng và rồi có suy nghĩ. Suy nghĩ về một cái gì 
đó. 

A: Suy nghĩ ấy chỉ lấy ra một thứ trong đối tượng 
thị giác kia. Chỉ một ý tưởng [về nó] thôi. 

K.S: Và lập tức [ý niệm về] “cái gì đó” đã ở đó, 
ngay cả khi chúng ta không gọi tên nó. Khi chúng ta tập 
trung vào cái gì đó thì chỉ có suy nghĩ chứ không có cái 
thấy. Đề có kinh nghiệm về cái thấy, bạn không cần tập 


trung vào một điêm. 


A: Khi tôi nhìn vào một cái ri-đô nhưng không 


nhận ra những họa tiết hình quả dứa, bởi khi đó tôi chưa 


40 


nghĩ vê chúng. Chỉ khi ai đó nói răng có hình quả dứa, 


tôi mới nhận ra chúng. 


K.S: Bởi vì khi đó bạn nghĩ về chúng. Cái ta thấy 
bây giờ chỉ là một thực tại và rồi tưởng suy nghĩ rất 
nhiều. Điều này luôn luôn diễn ra, khi bạn đọc sách, 
xem T.V, ngắm tranh hay nhìn ngó khi đi bộ trên phó. 
Có thể có hiểu biết về bản chất của thực tại vào những 
thời điểm đó. 

A: Khi ta lựa ra một vài thứ từ đối tượng thị giác, 


đó chỉ là các loại suy nghĩ khác nhau. 


K.S: Ta bắt đầu hiểu ra răng không có ai cả, suy 


nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi. 


A: Suy nghĩ chỉ là hoạt động của tưởng uấn. 
Không có người nào trong đó cả, mà chỉ có các thực tại. 


Đó là nghĩa thực của “một mình” 


K.S: Đó chính là cách thức đê bớt dính châp vào 
ý niệm về một cái “tôi” mà chúng ta gán cho thực tại. 
Luôn luôn có ý niệm “tôi nghĩ”; “tôi thây”; luôn luôn là 


4I 


“Tôi, tôi, tôi”. Tại thời điểm chưa có sự chú ý tới hình 
dạng, chánh niệm trên thực tại chân đề có thể được vun 
bồi. Không chỉ với đối tượng thị giác, mà với đối tượng 
âm thanh nữa. Chánh niệm có thể hay biết bất cứ thực 
tại nào mà không cần tới suy nghĩ. Có âm thanh sinh 
khởi, rồi đối tượng thị giác, rồi lại âm thanh, những sát 
na ấy vô cùng ngăn ngủi. Chánh niệm có thể theo sát 


mọi loại thực tại chân đề. 


A: Khi ta chú ý đến hình dạng [của một đối 


tượng], thường có tham sinh khởi có phải không? 


K.S: Khi cảm thọ không phải là khổ, tức là là lạc 
hay trung tính (xả), thì thường có tham. Tham sinh khởi 
khi ta đọc báo hay xem tranh ảnh, tuy nhiên, chánh 
niệm có thể hay biết được các thực tại chân để trong đời 
sông hàng ngày. Chánh niệm cần phải rất “thường 


nhật”. 


A: Tôi nghĩ răng không có sự khác biệt giữa các 


bôi cảnh khác nhau. 


42 


KS: Không có chút khác biệt nào cả. Sáu căn luôn 
là vậy dù ở bất kỳ nơi đâu. Chúng ta cần bớt dính mắc. 
Điều ấy không thể được đạt tới bằng cái ngã, mà bằng 
trí tuệ. Thông qua [sự phát triển] tứ niệm xứ, ta thấy rõ 
hơn căn cơ của mình, tứ niệm xứ cần được phát triển 
một cách tự nhiên. Dù chúng ta đi lại hay nhìn ngó cái 
gì đó, chánh niệm đều có thể ghi nhận và trí tuệ có thể 
hiểu. Mỗi thực tại sinh và diệt nhanh chóng, nhưng 
chánh niệm có thể theo sát các thực tại khác nhau đang 
xuất hiện. Thay cho việc suy nghĩ quá nhiều về những 
người khác, chánh niệm có thể ghi nhận các thực tại. 
Chúng ta có thê nghĩ về những người khác và băn khoăn 
tại sao họ lại cư xử như vậy, thế còn tâm của ta thì sao? 
Chánh niệm đưa ta trở lại với “thực tại của chính mình”. 

Quả là, đôi khi chúng ta sân với cách cư xử của 
một ai đó. Thay cho việc suy nghĩ mãi về điều ấy, ta có 
thể có chánh niệm ghi nhận bất cứ danh và sắc nào đang 


xuất hiện. Chúng ta không bám vào bất cứ cái gì khi 


43 


chánh niệm sinh khởi, lại có các thực tại khác xuât hiện 


và chánh niệm có thê theo sát chúng. 


Một số người khi nghe về tâm, tâm sở và sắc, nói 
rằng họ không thích tạng Vi diệu pháp (VDP) mà thích 
tạng Kinh hơn. Họ cho rằng VDP mang nặng tính lý 
thuyết. Tùy vào căn cơ mà mỗi người sẽ tìm hiểu VDP 
đến mức nào, tuy nhiên, nếu không có chút kiến thức 
nào về danh, về thực tại hay biết đối tượng, và về sắc, 
thực tại không hay biết gì cả, ta không thể phát triển con 
đường Bát Chánh Đạo. Ta không biết cái gì là đối tượng 
của chánh niệm. Ta không biết rằng các khái niệm như 
là toàn thân hay con người không thê là đối tượng của 
chánh niệm, mà chỉ có thể là đối tượng của suy nghĩ. 
Một danh hoặc sắc tại thời điểm xuất hiện qua một trong 
sáu môn có thể là đối tượng của chánh niệm. Nếu ta bắt 
đầu ghi nhận được đặc tính của cái thấy đang xuất hiện, 
hay đặc tính của đối tượng thị giác, hay đặc tính của bất 
cứ thực tại nào khác đang sinh khởi, ta sẽ hiểu rằng 


VDP giải thích bản chất của thực tại của cuộc sống đời 


44 


thường của chúng ta. Trong tạng Kinh cũng ngập tràn 
Vi diệu pháp, chúng ta không thể thực sự năm bắt ý 
nghĩa của các bài kinh mà không có kiến thức về thực 
tại chân đế (paramatha dhammas). Trong kinh, chúng ta 
đọc rất nhiều những đoạn nói về các đối tượng sinh khởi 
qua sáu căn, ta đọc về thấy, nghe, ngửi, xúc chạm, VỀ sự 
nhận biết sự xúc chạm và về sự nhận biết các đối tượng 
qua ý môn. Nếu ta không biết rằng, sự nhận biết, kinh 
nghiệm các đối tượng qua sáu môn là các tâm khác 


nhau, chúng ta sẽ chấp các kinh nghiệm là ta và của ta. 


Chúng ta học qua VDP và cũng qua các bài kinh 
rằng tâm luôn đi kèm với các tâm sở khác nhau. Không 
phải ai cũng có thiên hướng nghiên cứu kỹ lưỡng các 
tâm sở, nhưng nếu ta không biết chút gì về chúng, ta sẽ 
không thấy được rằng tâm bất thiện khác với tâm thiện 
đến thế vì chúng đi kèm với các loại tâm sở khác nhau. 
Các phiền não cũng như các thiện tâm thực chất là các 
tâm sở đi kèm với tâm. Các chi của Bát Chánh Đạo, như 


chánh kiên và chánh niệm đêu là các tâm sở. Khi các 


45 


tâm sở này sinh kèm với các tâm thiện thì con đường 
Bát Chánh Đạo đang được bôi đắp, chỉ trong một 
khoảnh khắc, và rồi tâm và các tâm sở đồng sinh diệt đi. 
Chánh niệm (sati) và trí tuệ (paññ) có thê được tích lũy 
và rồi tạo duyên cho các khoảnh khắc vun đắp con 
đường Bát Chánh Đạo về sau. Trí tuệ được vun bồi 
trong từng khoảnh khắc. Nếu chúng ta hiểu được rằng, 
cuộc sống chỉ tồn tại trong một sát-na, chúng ta sẽ bớt 
dễ dàng tin rằng có một cái ngã, một ai đó có thể vun 
đắp con đường Bát Chánh Đạo một cách liên tục. Điều 
ấy là không đúng, bởi khoảnh khắc tiếp theo có thể lại là 
bất thiện. Nếu ta biết rằng chánh tinh tấn là một tâm sở 
sinh khởi chỉ trong một sát-na, chúng ta sẽ bớt bám chấp 
vào ý niệm một cái tôi đang cỗ gắng phát triển con 


đường Bát Chánh Đạo. 


Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải phát triển trí 
tuệ, nhưng thực chất là chính trí tuệ là chủ thể phát 
triển. Không có người nào vun bôi trí tuệ cả. 


Khun SuJin nhận xét: 


46 


Thoạt đầu có vẻ như là “tôi” đang vun bồi, nhưng 
dần dà, ta nhận ra rằng đó chính là chánh kiến, là tuệ 
giác đang làm công việc ấy. Ta đi tới kết luận rằng 


không ai có thể làm được gì cả. Alan nói: 


Vì mỗi một sát na đều do duyên khởi, ta không 
thể làm gì, hay kiểm soát cái gì, ngay cả việc vun bồi trí 
tuệ. Việc ấy được tạo duyên bởi những gì đã được học 


và suy ngẫm. Khun Sujin nhận xét: 


Ngay cả khi ta tự coI mình là một Phật tử, điều ấy 
còn tùy thuộc vào việc ta có đọc và suy ngầm một cách 
sáng suốt hay không. Hay ta chỉ muốn làm một “ai đó” 


thay cho việc phát triển chánh kiến? 


Khá khó khăn để phát triển hiểu biết về đối tượng 
thị giác trong khoảnh khắc hiện tại, để nhận ra không có 
bất kỳ người nào trong đối tượng thị giác được thấy. 
Phải mất thời gian nghe đi nghe lại, hay biết đi hay biết 
lại. Nếu thiếu chánh niệm và hiểu biết về giây phút hiện 
tại, sẽ không có cách nào loại bỏ được tham ái. Luôn có 


tham ái khi chúng ta muốn có một kinh nghiệm đặc biệt 
47 


thay vì phát triển hiểu biết. Tôi không bảo mọi người 
trước tiên cần làm thế này hay thế kia để có chánh niệm, 
vì không có kỹ thuật nào để áp dụng. Chúng ta nghĩ quá 
nhiều và cô gắng quá nhiều. Khi nào có thể có tứ niệm 
xứ?. Khi có đủ hiểu biết để tạo duyên cho nó 

Chúng ta có thể rất mong đạt được các tầng tuệ 
khác nhau, nhưng nếu có mong ước như vậy, liệu có ý 
niệm về ngã không? Chúng ta không nên ép bản thân 
đạt được cái gì đó mà chúng ta chưa thực sự sẵn sảng. 


Khun Sujnn nói: 


Giây phút này đang có một chút hiểu biết đã là đủ 
cho hiện giờ, như vậy sự phát triển sẽ có thể tiếp tục 
một cách tự nhiên. Nên biết chấp nhận năng lực của bản 
thân. Chúng ta nên biết ơn Đức Phật về những hiểu biết 
mà chúng ta đã có được, dù còn chưa sâu sắc. Nếu bây 
giờ chưa có nhiều trí tuệ đó là vì nó chưa được phát 
triển nhiều trong quá khứ. Phải mất vô lượng kiếp để 
phát triển trí tuệ. Chúng ta nên nhớ rằng chánh kiến, trí 
tuệ là một thực tại do duyên khởi, chúng ta không thể 


48 


thúc nó phát triển. Nếu chúng ta cố tình làm vậy, chúng 
ta đang bị dính mắc vào ý niệm về ngã. Tuy nhiên, phát 
triển hiểu biết sẽ loại bỏ ý niệm về ngã. 

Một người bạn đã viết thư cho tôi nói về kỹ thuật 
hành thiền mà anh ta áp dụng nhằm kinh nghiệm đặc 
tính vô thường của các sắc trên thân. Thông qua tập 
trung vào các sắc trên thân, anh ta nghĩ rằng anh ta có 
thể kinh nghiệm sự thay đổi của các sắc, chẳng hạn như 
cái nóng trên thân. Anh ta thấy rằng, thật là một thách 
thức trí óc để nắm bắt được sự thật về vô ngã và thông 
qua kinh nghiệm đặc tính vô thường, anh ta tin rằng anh 
ta có thể nhận biết sự thật về vô ngã dễ dàng hơn. Anh 
ta nghĩ rằng bằng phương pháp này, có thể đạt được tất 


cả các tâng tuệ vIpassana. 


Khi sắc pháp là cái nóng xuất hiện, chắc chắn 
phải có danh kinh nghiệm đặc tính nóng. Để biết sự thật, 
không nên chỉ có chánh niệm về sắc mà còn cả về danh 
nữa- cái nhận biết đối tượng. Nếu không có chánh niệm 
và chánh kiến để nhận biết danh là danh và sắc là sắc, sẽ 


49 


có ý niệm về ngã, người cảm thấy nóng hay “cơ thể của 
tôi” bị nóng. Có “ai đó” hay “cái gì đó” ở đó, vì vậy, có 
sự dính mắc vào ngã. Ý niệm về ngã bám rễ rất sâu, 
ngay cả khi chúng ta không nghĩ “tôi cảm thấy” hay 


“đây là cơ thê của tôi”. 


Không dễ gì hiểu được ý nghĩa của vô ngã, như 
tác giả của bức thư đã nhấn mạnh. Chúng ta nên suy 
ngẫm những điều Đức Phật dạy về vô ngã. Ngài đã chỉ 
rõ các duyên tố cho từng thực tại sinh khởi. Vì danh và 
sắc sinh khởi do duyên nên chúng ta không thể kiểm 
soát sự sinh khởi của chúng. “Ngoài tầm kiểm soát” là 
một cách để miêu tả bản chất của vô ngã. Khi có đủ 
duyên, một sắc như đặc tính nóng có thể tác động lên 
thân. Thân căn là một loại sắc do nghiệp sinh. Không có 
ai có thể tạo ra thân căn của mình. Thân căn nằm trải 
khắp cơ thể, có thể ở bên trong hay bên ngoài. Khi đặc 
tính nóng tác động lên thân căn, nó tạo duyên để sinh 
khởi thân thức kinh nghiệm nóng trong một khoảnh 


khắc rất ngăn rồi diệt ngay. Nó chỉ hoàn toàn kinh 


50 


nghiệm cái nóng và không biết bất cứ cái gì khác. Có cả 
cảm thọ đi cùng với thân thức, nó là một tâm sở cảm 
nhận do kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Khi đối 
tượng xúc chạm khả ái, có thọ lạc đi kèm với thân thức, 
và khi đôi tượng xúc chạm bất khả ái, có thọ khổ đi kèm 
với thân thức. Ngay sau đó dễ có các tâm bất thiện — có 
thể là các tâm tham căn đi kèm với thọ lạc hay thọ trung 
tính, hoặc tâm bất thiện căn sân đi kèm với thọ khổ, 
hoặc tâm bất thiện căn sĩ đi kèm với thọ trung tính. Đôi 
khi có thể có tâm thiện đi kèm với thọ lạc hay thọ trung 
tính. Thông qua chánh niệm, chúng ta có thể học được 
rằng khi không phải là thọ khổ, thường có sự dính mắc 


vào đôi tượng. 


Thoạt đầu, dường như chỉ chánh niệm về các sắc 
pháp trên thân có vẻ dễ dàng. Khi chúng ta học thêm về 
các loại danh và sắc khác nhau, chúng ta có thể thấy 
không dễ chút nào để có hiểu biết chính xác về bất kỳ 


loại danh hay sắc nào. 


51 


Khi có chánh niệm về danh hay sắc, hiểu biết 
đúng về các đặc tính của chúng có thể phát triển . Khi 
cái nóng xuất hiện, có thể biết đặc tính của nó chỉ là một 
sắc. Chúng ta không phải nghĩ liệu đó là cái nóng bên 
ngoài hay bên trong, hay cái nóng xuất hiện ở điểm nào 
trên thân. Nó chỉ là một sắc xuất hiện tại một thời điểm, 
nó không thuộc về “thân của tôi”, nó nằm ngoài sự kiểm 
soát. Hiểu biết về các loại danh sắc sinh khởi qua các 
căn tương ứng sẽ được phát triển rất từ từ. Chỉ sau đó, 
trí tuệ có thể nhận ra ba đặc tính chung của danh và sắc, 
đó là vô thường, khổ và vô ngã. 

Chúng ta có thể tin rằng mình có thể lựa chọn đối 
tượng cho chánh niệm, nhưng thực ra chánh niệm tự 
chọn đối tượng của nó. Chánh niệm là một tâm sở, và 
hiểu biết, trí tuệ là một tâm sở khác. Khi có đủ duyên, 
thiện tâm đi kèm với chánh niệm và trí tuệ có thể sinh 
khởi. Chúng ta không thể lựa chọn đối tượng cho chánh 
niệm như đối tượng thị giác, vì có cả các thực tại khác 


đang sinh khởi. Đối tượng thị giác, cái thấy, âm thanh 


52 


hay cái nghe xuất hiện mọi lúc trong cuộc sống hàng 
ngày. Phải chăng không nên phát triển hiểu biết đúng về 
các thực tại này? Tất cả các thực tại xuất hiện đều nằm 
ngoài tầm kiểm soát. Đức Phật đã nói về sáu môn nhằm 
nhắc nhở mọi người rằng, nên hay biết tất cả các thực 


tại trong cuộc sống hàng ngày như chúng là. 


Không dễ chút nào để biết một cách chính xác, 
thông qua trực nhận, cái gì là danh và cái gì là sắc. Khi 
trí tuệ còn yếu, chúng ta không chắc chắn liệu đây là 
đặc tính của danh hay của sắc đang xuất hiện. Trí tuệ 
phải được phát triển dần dần. Khi có kinh nghiệm trực 
tiếp về đặc tính cứng hay đặc tính nóng, chúng ta có thể 
phân vân liệu đó có phải là chánh niệm hay không. Việc 
có thể kinh nghiệm trực tiếp về tính cứng hay tính nóng 
mà không cần nghĩ về chúng cũng không đảm bảo rằng 
có chánh niệm. Chúng được kinh nghiệm trực tiếp bằng 
thân thức — một loại tâm quả, và tâm này không đi kèm 
với chánh niệm. Sau đó có thể có tâm bất thiện với sự 


dính mắc vi tế với tính cứng hay tính nóng, mà chúng ta 


Độ 


lại tưởng là chánh niệm. Khi chúng ta cố gắng tập trung 
vào thực tại để nhận biết chúng thì có tâm bất thiện với 
sự đính mặc, khi đó có mong muốn được biết, không 
phải là chánh niệm. 

Không có vấn đề gì nếu chánh niệm chưa sinh 
khởi. Nó được tạo duyên nhờ việc nghe Pháp, đọc và 
suy ngẫm, tức là, nhờ chánh kiến. Mục tiêu của chúng ta 
không nên là có chánh niệm đề có chánh niệm. Có niệm 
mà không phát triển hiểu biết về danh và sắc đang xuất 
hiện thì sẽ không thể dẫn đến xóa bỏ ý niệm về “ngã”. 
Bài kinh sau có thể nhắc nhở chúng ta nên phát triển tuệ 
giác phân biệt danh và sắc, hiểu chúng là những pháp vô 
ngã. Chúng ta đọc trong “7ương ng Bộ kinh” (H, 
Thiên nhân duyên, Chương XIV, Tương ứng Giới, phần 
I rằng Đức Phật khi ngự ở SãvatthT đã nói với các tì 
kheo rằng: 

Này các tì kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giỏi, 
sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị 


54 


giới, thiệt thức giới, thản giới, xúc giới, thân thức 
giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này các tì kheo, 
đáy gọi là giới sai biỆt. 

Chúng ta nên suy ngẫm nhiều hơn về bài kinh 
này. Cái thấy chỉ có thể sinh khởi khi có đối tượng thị 
giác và nhãn căn, vì vậy, nó chỉ có thể sinh khởi khi có 
đủ duyên. Các danh pháp và sắc pháp trong cuộc sống 
của chúng ta sinh khởi do duyên, chúng không phải là 
ngã, ngoài sự kiểm soát. Khi cái nóng xuất hiện, có thể 
có sự phát triển [hiểu biết về] đặc tính của nó là một sắc 
pháp trong khoảnh khắc ngăn ngủi đó. Đó là sắc, không 
phải là phần thuộc “cơ thể tôi”, không phải là ngã. Nó 
không biết bất cứ điều gì, nó khác với danh. Khi cảm 
thọ xuất hiện, có thể có sự phát triển hiểu biết về đặc 
tính của nó là một danh pháp. Nó là danh, nó kinh 
nghiệm đối tượng, khác với sắc. Không có ngã — người 
kinh nghiệm. 

Khi có hiểu biết được phát triển trong khoảnh 
khắc chánh niệm, sẽ bớt hoài nghi liệu đã có chánh 


55 


niệm hay chưa. Chánh niệm có thể sinh khởi tự nhiên 
trong cuộc sống hàng ngày, trong khi thấy, nghe hay 
kinh nghiệm đối tượng qua các căn khác. Chắc chắn 
hoài nghi về chánh niệm có thể sinh khởi, nhưng khi đó 
chúng ta có thể nhận biết hoài nghi chỉ là một loại danh 


do duyên khởi. 


Khun Sujm đã nhắc nhở chúng ta: “Bắt đầu lại, 
chánh niệm lại”. Chánh niệm có thể theo sát tất cả các 
loại thực tại nào xuất hiện qua sáu căn. Chúng ta không 
nên cô nắm bắt bất kỳ thực tại nào, khi đó chúng ta sẽ 
quên những gì đang sinh khởi trong giây phút hiện tại. 
Chúng ta không nên cô găng lựa chọn bắt kỳ đối tượng 
nào để chánh niệm. Vì chánh niệm và trí tuệ là vô ngã, 
không thể có nguyên tắc nên chánh niệm về sắc trên 
thân trước, rồi mới đến thọ, tâm và pháp. Tầng tuệ đầu 
tiên là tuệ phân biệt danh sắc dường như còn xa vời, 
nhưng rất hữu ích biết được rằng đó là tầng tuệ đầu tiên. 
Khi chúng ta kinh nghiệm những thay đôi về thân nhiệt 


hay ghi nhận sự xuât hiện và biên mât của âm thanh, 


56 


chúng ta có thể tin rằng chúng ta đang kinh nghiệm tính 
vô thường của sắc. Tuy nhiên, thấy sự sinh diệt liên tục 
của danh và sắc là tầng tuệ thứ tư hay tầng tuệ thứ nhất 
của “tám tầng đại minh sát tuệ” — mahã-vipassanä, chỉ 
có thể đạt được khi đã đạt tầng tuệ thứ nhất của “các tuệ 


Sơ cơ” (tarua vIpassan3). 


Chúng ta có xu hướng đặt tên hay dán nhãn cho 
những đối tượng xuất hiện và nghĩ về chúng suốt thay vì 
chánh niệm về chúng nhằm nhận biết chúng là danh hay 


là sắc. Khun Sujin đã nhắc nhở Alan răng: 


Cuộc sống chỉ là dòng chảy của các thực tại. 
Không nghiên cứu tường tận về các thực tại, sẽ rất khó 
bớt dính chấp vào các đối tượng được kinh nghiệm. Xả 
ly là điều hữu ích nhất. Không dán nhãn đối tượng là 
một bước ngoặt khác cần phải đạt đến và khó khăn. 
Cuộc sống chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Khi 
chúng ta suy xét điều này kỹ hơn, chúng ta sẽ bớt xu 
hướng dính mắc vào khái niệm về con người. Khi chúng 
ta dính mắc hay ghét ai đó, đó chỉ là suy nghĩ. 


57 


Chúng ta luôn nghĩ về mọi người, nhưng khi có chánh 
niệm, chúng ta biết chúng ta nghĩ với tâm thiện hay tâm 
bất thiện, với tình yêu thương hay sân hận. 


Khun Sujnn nói: 


Khi chúng ta sân, chúng ta nên tìm hiểu xem đổi 
tượng của tâm sân là một cái tên hay là một thực tại. 
Một cái tên đại điện cho một con người. Khi bạn nghĩ 
về một cái tên, bạn nghĩ đến ai đó. Chánh kiến có thể 
nhận ra đó cũng lại là suy nghĩ. Chúng ta sống với 
suy nghĩ của chỉnh mình. Hãy phát triển tình yêu 


thương thay vì sản hận đồi với cải chỉ là một cải tên. 


Khi chúng ta hiểu rằng một người, theo nghĩa 
tuyệt đối, chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta, chúng 


ta có thê đánh giá cao lời nhắc nhở sau: 


Cải chúng ta coi là một người bạn trong thực tại chế 
định thực chất chỉ là một ÿ niệm. Khi bạn có một 
người bạn, điều đó có nghĩa gì? Bạn nói về cải gì? 
“Chúng ta nên làm gì vào ngày mái, chúng ta sẽ đi 


đâu và ăn gì?”. Điêu này có nghĩa răng bạn giao du 
58 


với một quan điểm mà bạn goi là một người bạn. Đó 
là những giây phút của suy nghĩ. Bạn có thế giao du 
với những quan điểm sai hay đúng và điễu này ảnh 


hưởng tới hướng đi của cuộc đời bạn. 


Khun Sujin cũng nói với Alan vê cuộc sông hôn 


nhân: 


Chủng ta bị dinh mắc vào nhiêu thứ trong cuộc sống 
nhưng chúng ta biết rằng nó rất ngắn ngủi. Bạn có 
thể thay đổi suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ lập gia 
đình hay sống độc thân tùy thuộc vào sự tích lũy của 
môi người. Nhưng đừng quên phát triển trí tuệ. Bạn 
không nên nghĩ rằng sự dính mắc của bạn với một 
người sẽ kéo đải cả cuộc đời. Mọi khoảnh khắc đều 
do duyên sinh khởi. Mối quan hệ có thể thay đổi vì 
những tích lũy riêng của bạn hay tích lũy của người 
kia. Dính mắc tạo ra đau khổ, dù cho nó kéo đài hay 
ngăn ngủi. Nếu chúng ta thực sự nghiên cứu tâm của 
mình, chúng ta có thể hiểu rằng có nhiễu mức độ dính 
mắc. Đôi khi chúng ta rất muốn điêu gì đó cho bản 


59 


60 


thân, kế cả khi ta thích người kia. Bạn bị dính mắc 
vào người đó nhưng bạn lại vẫn muốn điểu gì đó cho 
bản thân. Nếu chúng ta suy ngắm thấu đáo về cuộc 
đời mình, sẽ thấy rằng chúng ta chỉ yêu bản thân 
mình. Tất cả mọi thứ đêu chỉ nhằm thỏa mãn cảm 
giác, sự yêu thích của riêng bạn. Không có gì là 
thường hằng. Điễu này giúp chúng ta nhìn thấy bản 
chất thật của thực tại. Chúng ta học được từ mọi thứ 
trong từng khoảnh khắc, ngay cả khi có sự mất mát. 
Dù cho sự mắt mát không đem lại nhiễu khổ đau cho 
tôi, tôi vẫn học được từ nó. Thật tốt nếu chúng ta 
được chuẩn bị, sẵn sảng để đối mặt với bắt kỳ hoàn 
cảnh đau khổ nào. Hiểu biết về Giáo pháp có thể giúp 
chúng ta trong nhiều hoàn cảnh mà nếu không có 


những hiểu biết ấy, ta sẽ cảm thấy bắt hạnh. 
Alan đã hỏi Khun Sujm: 


Trong cuộc sống hàng ngày, có phải chúng ta nên 
cẩn trọng để không bị vướng vào những thú vui, 


những thứ phi Pháp (adhamma)? 


Khun SuJnm đã trả lời: 

Tôi nghĩ chúng ta không thể sống mà không có vui 
thú, và chúng ta không thể sống thiếu Giáo pháp. 
Chúng ta không thể sống với vô mình, chỉ có vui thú. 
Người khôn ngoan không thể sống chỉ để vui thủ. 
Người ấy sẽ sống với vui thú và với sự hiểu biết. 

Đó là Trung đạo. Nếu chúng ta thành thật, chúng 
ta biết rằng chúng ta có những tích lũy cho vui thú, tại 
sao lại phủ nhận nó? Nhưng hiểu biết có thể phát triển 
một cách tự nhiên, về tất cả các thực tại sinh khởi, kể cả 
vui thú. Chúng ta không phải đợi hay thay đổi hoản 
cảnh. Trung đạo là con đường đúng, nhưng rất khó. 
Chắc chắn tiễn bộ sẽ chậm chạp, và bởi mong muốn 
[tiễn bộ nhanh] chúng ta có thể có chạy trồn khỏi cuộc 
sống hàng ngày, cô găng nỗ lực và tập trung vào các 
thực tại. Khun Sujn đã nói đi nói lại về chánh niệm tự 
nhiên. Bà nói: “Khi chúng ta rất say mê cái gì đó, chúng 
ta không thể ngừng điều đó được, nhưng bằng chánh 
niệm, có thể có hiểu biết đúng.” Đó là Bát chánh đạo. 


61 


Chúng ta nên hiểu biết mọi thực tại do duyên khởi diễn 
ra trong cuộc sống của chúng ta. Cái thấy là do duyên 
khởi, cảm thọ lạc và cảm thọ khổ là do duyên khởi. 
Chúng có nhân duyên riêng của chúng. Chúng ta không 
nên “tạo” ra các nhân duyên cho bất kỳ điều gì để sinh 
khởi. Khi chúng ta vun đắp Bát chánh đạo nhiều hơn, 
chúng ta có thể thấy sự phát triển của nó phức tạp và 
tinh tế đến thế nào. Chánh niệm và trí tuệ có thể theo sát 
các thực tại sinh khởi qua bất kỳ căn nào, cho đến khi 
không còn nghỉ ngờ gì về các thực tại là do duyên khởi. 
Không ai có thể tạo duyên cho bất kỳ thực tại nào. Khi 
có chánh niệm với mức độ hiểu biết thấp, hãy bắt đầu 
lại, bắt đầu lại. Khi chúng ta có hiểu biết sâu sắc về 
Trung đạo, chúng ta sẽ không đi lệch khỏi nó. Chúng ta 
dễ dàng đi lệch do tâm tham. Khi chúng ta nghe về 
chánh niệm tự nhiên giữa lúc đang hưởng thụ, chúng ta 
có thể băn khoăn chánh tinh tấn trong Bát chánh đạo 
năm ở đâu? Nó nằm chính tại thời điểm khi chúng ta bắt 
đầu lại, bắt đầu lại. Khi chúng ta không chán nản về 
mức độ tuệ giác ít ỏi của mình, sẽ có sự can đảm cho 
62 


chánh niệm và trí tuệ bây giờ, sẽ có chánh tĩnh tấn đi 
cùng với chánh kiến, mặc dù chúng ta còn trong giai 
đoạn sơ cơ của sự vun đắp Bát chánh đạo. Chúng ta 
không phải nghĩ đến việc nỗ lực, khi đó sẽ có ý niệm về 
môt cái ngã nỗ lực. Chúng ta sẽ không quên rằng, có 
chánh niệm mà không có hiểu biết thì không ích lợi là 
bao. Hiểu biết về các thực tại — cuộc sông của chúng ta- 


chính là mục đích. 


Với tâm từ, 


Nina Van Gorkom 


(Chuyển ngữ: Thanh Mai) 


63 


Bức thư vipassana 3 





Thân gửi các bạn đạo, 


Thông qua việc tìm hiểu Giáo Pháp, chúng ta biết 
rằng mình bị nhằm lẫn vì vẻ bề ngoài của các hiện 
tượng. Ngay khi chúng ta mở mắt ra thì dường như đã 
liên tục có cái thấy. Thậm chí ngay khi có sự suy nghĩ 
hay lắng nghe thì có vẻ như vẫn có cái thấy. Dường như 
có nhiều hơn một kinh nghiệm vào một thời điểm, 
nhưng trên thực tế tại mỗi thời điểm chỉ có duy nhất một 
tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thông qua giác 
quan tương ứng, rồi sau đó lại diệt đi. Chúng ta tin rằng 
thân thể mình có thể cảm thụ những điều dễ chịu và khó 
chịu, nhưng trên thực tế thân thể bao gồm các sắc pháp 
— những hiện tượng vật chất, lại không thể kinh nghiệm 
bất kỳ điều gì. Càng nghiên cứu về Giáo Pháp, chúng ta 
càng nhận ra rằng mình đã tích lũy những quan điểm sai 


lâm về sự vật hiện tượng ở bên trong cũng như ở bên 


64 


ngoài bản thân mình. Liệu chúng ta có nên tìm hiệu 


nhiêu hơn về các thực tại trong cuộc sông của chúng ta? 


Trên lý thuyết, chúng ta biết rằng không có cái tôi 
hay bản ngã, nhưng hiểu biết đó chưa được phát triển tới 
giai đoạn có hiểu biết trực nhận về sự thật vô ngã. Vào 
lúc này, chúng ta toàn có ý niệm về ngã và sự dính mắc 
của chúng ta vào ngã này chắc chắn cản trở sự phát 
triển của Chánh Kiến. Chúng ta dính mặc vào “tâm 
thiện của tôi” và sân với “tâm bất thiện của tôi”, chúng 
ta không nhìn thấy những thực tại ấy như chúng là, tức 
là vô ngã. Chắng phải bạn khó chịu khi tâm trí rối loạn, 
thất niệm và xao lãng trong ngày hay sao ? Khi đó ta 
sân với “tâm bất thiện của tôi”. Chúng ta mong muốn 
cải thiện tình trạng và trở nên bình tĩnh, không bị quấy 
rầy và có chánh niệm, nhằm tích lũy thêm nhiều thiện 
nghiệp, “những thiện nghiệp của tôi”. Thay vì có hiểu 
biết đúng đắn (Chánh Kiến) về các thực tại sinh khởi do 
những điều kiện (duyên) của chúng, mục đích của 


chúng ta trở thành sự tích lũy thiện nghiệp. Khi đó 


65 


chúng ta lạc ra khỏi mục tiêu thực sự của mình: giải 
thoát khỏi [ý niệm về] ngã thông qua Chánh Kiến. Alan 
Driver, một người bạn đạo đã quá cô, hiểu rõ rằng 
chúng ta có thể dễ dàng lạc ra khỏi mục tiêu thực sự của 
mình. Tôi sẽ trích dẫn lời nói của anh ấy (trích từ Bây 
giở và ở đáy, Adelaide): 


Thông thường, mục đích của chúng ta không thực 
sự là để hiểu biết bất kỳ những gì sinh khởi hiện giờ 
.Chúng ta muốn thoát khỏi sự xáo động, tĩnh lặng hơn, 
bên bỉ hơn, quy củ hơn, tức là khác với những gì chúng 


ta đang là. Điều đó là gì nếu không phải là sự dính mắc? 


Tại sao chúng ta không thể chánh niệm trên sự 
xáo động? Ô không, nhưng chúng ta không thích sự xáo 
động và kết quả là, chúng ta hoàn toàn xa rời chánh 
niệm, bởi vì có sự dính mắc vào một cái ngã không 
muốn bị xáo động. Trên thực tế, đây là dính mắc vào sự 
bình an chứ không phải hiểu biết. Hãy tự hỏi mình, bạn 
có thực sự muốn chánh niệm hay chỉ muốn sự bình an? 
Chúng ta chỉ tiếp tục duy trì ảo tưởng về một cái ngã, 


6ó 


người có một việc để làm và người muốn làm nó và 
không muốn sự xáo động cản trở việc thực hiện công 
việc đó. Đó không phải là Chánh kiến. Đó là một 
nguyên nhân gây ra nhiều thất vọng hơn khi sự xáo 
động sinh khởi. Khi có chánh niệm bạn sẽ không mất 
quân bình bởi sự xáo động. Bạn chỉ hay biết và sau đó 
có thể có chánh niệm về những gì xuất hiện tiếp theo. 
Có thể có chánh niệm và hiểu biết đúng đắn về cái đã 
xuất hiện do duyên, rằng đó là vô ngã. Tuy thế nó chỉ có 
trong giây lát mà thôi. Và sau đó có thể là có rất nhiều 
sự xao lãng. Chúng ta không thể làm gì về điều ấy, đó là 
vô ngã. Nếu có chánh niệm vào khoảnh khắc ấy, nó đã 
xảy ra rồi. Đó là vô ngã. 

Phát triển chánh niệm. Tôi không nghĩ rằng đó là 
điều chúng ta thực sự muốn làm. Chúng ta không có 
khuynh hướng ấy, sâu thắm bên trong, chúng ta không 
thực sự quan tâm. Chỉ trong thời điểm chánh kiến có 
mặt thì mới có sự quan tâm, quan tâm đúng đắn đối với 


các đối tượng sinh khởi, nhằm thấy chúng như chúng 


67 


thực sự là. Chúng ta luôn luôn tìm kiễm một đối tượng 
nảo khác, cô găng thay đổi nó hay duy trì nó. Đó là sự 


dính mặc, không phải sự buông xả. 


Nếu trung thực với bản thân mình, chúng ta sẽ 
nhận thấy chúng ta bị chệch khỏi Chánh đạo khi lựa 
chọn một mục tiêu khác, ví dụ như là tích lũy phước 
thiện cho bản thân mình. Tôi rất biết ơn vì đã được nhắc 
nhở về mục đích thực sự. Cần có sự buông xả ngay từ 
điểm khởi đầu. Khi có khoảnh khắc hay biết về các thực 
tại như đặc tính cứng hay âm thanh, chúng ta có hài 
lòng không? Chúng ta có bị dính mắc vào “chánh niệm 
của tôi” không? Chúng ta không nên lo lắng về việc có 
chánh niệm hay không, mục tiêu tối hậu của chúng ta là 
phát triển hiểu biết. Khi đặc tính nóng xuất hiện, nó có 
thể được nhận biết là một sắc pháp (vốn là một thực tại 
không kinh nghiệm bất kỳ điều gì). Đó không phải là 
một phần của “thân thể tôi”, nó không phải là “của tôi”. 
Chúng ta không bao giờ biết thực tại nào sẽ sinh khởi kế 
tiếp, nó sẽ là khả ái hay bất khả ái, thiện hay bất thiện. 


68 


Nếu chúng ta cô găng hướng sự hay biết tới đối tượng 
này trước rồi mới tới đối tượng kia, ví dụ như sắc xuất 
hiện trên thân thể hay cảm thọ, thì một lần nữa lại có ý 
niệm về ngã và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu chánh 
niệm là vô ngã. 

Ai đó đã viết răng một thiền sư tại một thiền viện 
nói với mọi người hãy loại bỏ các bất thiện tâm càng 
sớm càng tốt . Khi điều này (bất thiện tâm) sinh khởi ta 
nên chú tâm sâu vào những thực tại cụ thể, ví dụ như 
cảm thọ. Ông cũng nói rằng hành giả tiêu trừ các nghiệp 
cũ bằng cách tích lũy các tâm thiện trong khi hành thiền 


VIpassanã. 


Nghiệp bất thiện đã xảy ra trong quá khứ và 
chúng ta không thể ngăn chặn việc trổ quả của nó. Bậc 
thánh nhân không còn duyên để tái sinh vào cảnh khô, 
nhưng ngài vẫn đón nhận những quả bất thiện qua ngũ 
quan trong kiếp sống hiện tại. Chúng ta không thể biết 
nghiệp nảo sẽ trổ quả gì vào một thời điểm cụ thể, mà 
chỉ có đức Phật mới có thể biết được điều đó. Có vô số 


69 


kiếp sống trong quá khứ với vô số bất thiện nghiệp. Ai 
có thể chắc rằng anh ta có thê tích lũy một số lượng rất 
lớn các phước thiện và có thể tiêu trừ các nghiệp cũ? 
Khi chúng ta có những tư tưởng như vậy, chúng ta đang 
dính mắc vào việc tích lũy phước thiện, và một lần nữa 
chúng ta lại lệch khỏi con đường Đạo. Khi bất thiện tâm 
sinh khởi và trí tuệ có thể nhận thấy nó là một một danh 
do duyên khởi thì vào thời điểm đó thiện tâm đã thay 
thế bất thiện tâm. Tuy nhiên, điều này sẽ không thê đạt 
được bằng cách cô gắng chú tâm mạnh mẽ vào những 
đối tượng cụ thể mà ta lựa chọn. Sẽ bớt dính mắc vào 
các sắc pháp hơn nếu như ta không lên kế hoạch có 
chánh niệm. Việc có chánh niệm và trí tuệ hay không 
tùy thuộc vào nhân duyên, việc cái gì sẽ là đôi tượng 
của tuệ giác cũng tùy thuộc vào nhân duyên, nó có thể 
là tâm bất thiện hay bất kỳ đối tượng nào khác. Nếu 
chúng ta tưởng rằng nhờ việc thực hành tứ niệm xứ, ta 
đã tích lũy nhiều thiện tâm tới mức độ các nghiệp bất 
thiện có thể bị tiêu trừ, chúng ta không biết rõ bản thân 
mình. Chúng ta có nhận ra vô số giây phút bám víu vi tế 
70 


hay vô minh, sinh khởi hết lần này đến lần khác ngay 
sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm hay sự xúc chạm? Chúng 
ta có biết có tâm thiện hay tâm bắt thiện sau cái thấy tại 


khoảnh khắc này không?. 


Những người đã thực hành ở trung tâm thiền thấy 
thật khó để phát triển tứ niệm xứ trong đời sống hàng 
ngày, họ thấy đời sông hàng ngày thật xáo động. Chúng 
ta nên kiểm tra lại mục đích của mình là hiểu biết về các 
thực tại hay là bình an và thoát khỏi mọi sự quấy rầy? 
Đời sống hàng ngày có thể là thước đo sự hiểu biết của 
chúng ta. Khi trí tuệ là trí tuệ thực sự thì nó có thể hiểu 
cái thấy đang diễn ra bây giờ, cái nghe đang diễn ra bây 
giờ, nó có thể hiểu chúng một cách tự nhiên trong đời 
sống hàng ngày. Trí tuệ không phát triển nhanh chóng 
và tức thì được. Chúng ta không thể xác định rằng từ 
giờ trở ổi trí tuệ nên hiểu rõ thực tại. Trí tuệ sẽ phát triển 
khi nó thấy rõ pháp nào đang sinh khởi một cách tự 
nhiên, dù trong hoàn cảnh cảnh nào và ở nơi đâu. Chúng 


ta có thê cho răng thật khó có chánh niệm vê các thực 


VÀ 


tại trong khi mình đang làm việc, nhưng làm việc lại 
chính là đời sống hàng ngày và bất kỳ thực tại nào xuất 
hiện cũng có thể là đối tượng của chánh niệm. Alan 
Weller viết: 

Tôi không tách rời Giáo Pháp khỏi công việc. Tôi 
nghĩ một câu liên quan đến Giáo pháp mà Alan Driver 
đã nói có thể được áp dụng và rất hữu ích trong môi 
trường làm việc “Chúng ta học được từ đời sống của 
mình rằng không phải lúc nào ta cũng biết giúp đỡ khi 
người khác cần sự giúp đỡ.” Câu này nhắc nhở chúng ta 
đừng lơ là các thiện tâm trong môi trường làm việc. Một 
điều khác cần nhớ là: “Không nên đánh mất khoảnh 
khắc [hiện tại] này.” Điều này có thể là lời nhắc nhở 
không nên bị cuốn vào trong công việc với bất thiện 
tâm. Khi chúng ta hiểu rằng không nên đánh mất 
khoảnh khắc này, chúng ta không phải nghĩ hay suy 
ngẫm nhăm có chánh niệm Do đó, hiểu biết (chánh 


kiến) có thể được ứng dụng trong bất cứ trường hợp 


1:27 


nào, cũng như ở các mức độ khác nhau: mức độ của 
giới, của định và của tuệ. 

Không có ai, không có cái ngã nào có thê tạo ra 
sự sinh khởi của bât kỳ thực tại nào. Chúng ta phải rât 
kiên nhân đê hiêu biệt sinh khởi khi đủ nhân duyên và 


quên đi sự cô găng và lòng mong chờ kết quả. 


Không nên đánh mất khoảnh khắc hiện tại này. 
Chúng ta thấy trong kinh điển có nhiều lời khuyên có 
giá trị để phát triển hiểu biết về danh và sắc. Điều quan 
trọng là hiểu biết đúng, chứ không phải sự tập trung hay 
cô gắng. Khi hiểu biết phát triển một cách tự nhiên 
trong đời sống hàng ngày, thì cũng sẽ có định và tinh 
tấn kèm với trí tuệ — chúng là những tâm sở thực hiện 
chức năng riêng của mình. Nếu chúng ta nghĩ về định và 
tỉnh tấn, sẽ dễ có sự dính mắc, hay khi chúng ta lo lắng 


về sự thiêu thôn định lực, sẽ có tâm sân. 


Một người hỏi Khun Sun (Achaan SuJin 
Boriharnwanaket) liệu anh ta có nên ngừng đọc sách để 


có được nhận thức về các thực tại khác nhau. Anh ta băn 
73 


khoăn liệu trí tuệ có thê biết được các thực tại khác nhau 
trong khi anh ta đang đọc hay không. Khun SuJnn hỏi lại 
anh ta liệu trong khi anh ta đang lễ Phật, Pháp, Tăng và 
tụng kinh Pali, thì anh ta cũng có thể nghĩ về những điều 
khác hay không. Trong thời gian đó, có thể có nhiều 
giây phút mà vô minh xuất hiện, bởi vì vô minh xuất 
hiện cực kỳ nhanh. Mặc dù vậy, khi trí tuệ đã được phát 
triển, nó cũng cực nhanh. Chúng ta đánh giá thấp năng 
lực của trí tuệ. Trí tuệ khác với những gì mà chúng ta 
nghĩ về nó. Chúng ta có đầy những ý niệm về ngã và do 
đó chúng ta tưởng tượng rằng trí tuệ chỉ có thê biết cái 
gì đó nếu trước hết chúng ta tập trung vào nó và cô gắng 
nỗ lực. Chúng ta có thể nghĩ răng trí tuệ không thể biết 
sự khác nhau giữa lộ trình của ngũ môn và lộ trình của ý 
môn, bởi vì các lộ trình khác nhau của tâm diễn ra cực 
kỳ nhanh. Tuy nhiên, trí tuệ có thể biết điều đó. Trí tuệ 
có thê biết điều ấy ở giai đoạn đầu tiên của “tuệ sơ cơ” 
hay tuệ minh sát đầu tiên. Hoặc chúng ta có thể suy nghĩ 
sai lầm rằng không thể có niệm và tuệ trong lộ trình ngũ 


môn. Ngay trong lộ trình ngũ môn cũng có nhân duyên 
74 


cho thiện tâm và bất thiện tâm. Khi có các thiện tâm, 
chúng có thể đi kèm với trí tuệ hoặc không, tùy theo 
duyên. Không ai có thể bảo trí tuệ sinh khởi hay không 
sinh khởi, không ai có thể tiên đoán được đối tượng của 
trí tuệ. Khi nó sinh khởi thì nó thực hiện chức năng hiểu 


biêt của mình. 


Tuệ minh sát đầu tiên biết rõ sắc là sắc và danh là 
danh, và nó phải biết điều này qua ý môn. Sẽ hữu dụng 
khi biết nhiều hơn về giai đoạn này của tuệ giác, bởi vì 
sau đó chúng ta sẽ nhận ra điều gì nên biết và điều gì 
chúng ta chưa biết. Các sắc là những đối tượng khác 
nhau được kinh nghiệm qua các giác quan tương ứng 
của chúng và sau đó là qua ý môn. Chúng ta có thể nghi 
ngờ điều này. Chúng ta có thể tin rằng qua ý môn chỉ có 
thể có suy nghĩ về các khái niệm chứ không có kinh 
nghiệm về sắc pháp. Chúng ta đọc trong C?⁄ú giải Bộ 
Pháp tụ “Atthasalini” (L, Phần II, Phân tích thuật ngữ, 
72) rằng các đối tượng ngũ quan được kinh nghiệm qua 


một trong các ngũ môn và sau đó qua ý môn. Chúng ta 


V1) 


đọc về các tốc hành tâm (có thể là tâm thiện hoặc bất 
thiện) sinh khởi trong lộ trình ngũ môn và sau đó trong 


lộ trình ý môn: 


.... Nên hiểu rằng các tốc hành tâm lấy ngũ trần làm 
đối tượng sinh khởi trong cả hai lộ trình ngũ môn và 
ý môn theo cách đã mô tả. Như vậy, các tốc hành tâm 
kinh nghiệm đổi tượng thị giác sinh khởi tại nhãn 
môn cũng như tại ý môn. Điễu tương tự cũng diễn ra 
đối với các tốc hành tâm kinh nghiệm âm thanh và 


những đổi tượng ngũ quan khác ... 


Chủ giải Bộ pháp tụ ghi trong phần về sắc pháp 
(II, Quyền II, Những đặc tính sắc pháp, Sắc £ứ đại hiển. 
304) rằng thức qua ý môn “rơi vào dòng thức của ngũ 
môn và trôi theo với nó.” Lộ trình ý môn tiếp nối lộ 
trình ngũ môn sẽ rơi vào dòng tâm bởi vì các tâm tiếp 
nối nhau một cách nhanh chóng. Sắc được kinh nghiệm 
qua ngũ môn và sau đó là qua ý môn. Khi được kinh 


nghiệm qua ý môn, nó vừa mới diệt tức thì. Trong các lộ 


76 


trình ý môn khác, các tâm có thể có đối tượng là khái 
niệm, như là hình dạng của một thứ gì đó. 

Lộ trình nhãn môn, nhĩ môn và các lộ trình ngũ 
môn khác đều có lộ trình ý môn tiếp nối, nhưng có các 
tâm hộ kiếp ở giữa những lộ trình này. Bây giờ, tại thời 
điểm này, các giác quan khác nhau bị trộn lẫn, dường 
như chúng không bị phân cách bởi các lộ trình ý môn. 
Dường như cái thấy không biến mất và có thể nghe hoặc 
kinh nghiệm đối tượng xúc chạm cùng một lúc. Điều 
này cho chúng ta thấy những lộ trình tâm nối tiếp nhau 
một cách cực kỳ nhanh chóng. Ý môn bị che lấp trong 
thời điểm này, nó bị che lấp bởi ngũ môn. Nhằm nhắc 
nhở chúng ta về điều mà chúng ta chưa biết, Khun Sujin 
nói: “Một cánh cửa giác quan là sáng, những cánh cửa 
khác là tối.” Chỉ khi có cái thấy thì thế giới này mới 
sáng. Nhưng giờ đây dường như thế giới vẫn tiếp tục 
sáng. Dường như cái thấy là liên tục. 

Tại thời điểm này, chúng ta biết trên lý thuyết 
rằng danh là yếu tô kinh nghiệm đối tượng và sắc là yếu 


T 


tố không kinh nghiệm gì cả. Tuy nhiên, ví dụ như khi có 
kinh nghiệm về đặc tính nóng qua thân căn, rất khó để 
phân biệt danh với sắc. Chánh niệm chỉ có thể hay biết 
một đối tượng tại một thời điểm, là danh hoặc sắc, và tại 
thời điểm đó không có “thân thể của tôi”. Khi nghĩ về 
“cảm giác trên thân”, chúng ta nghĩ về một “khối” và 
chúng ta đang trộn lẫn danh và sắc. Khi đó sẽ tiếp tục 


dính mặc vào ngã. 


Ban đầu, việc hiểu danh và sắc chắc chắn sẽ mơ 
hồ và có thể chỉ có chánh niệm trên một vài loại danh và 
sắc mà thôi. Việc chánh niệm sinh khởi ở căn môn nào 
phụ thuộc vào tích lũy của từng cá nhân. Kế cả khi đã 
đạt được tuệ vIpassanä đầu tiên, vẫn có thể chưa có hiểu 
biết rõ ràng về nhiều loại thực tại Tuy nhiên, khi giai 
đoạn này sinh khởi sẽ không có sự nghi ngờ về các đặc 
tính của danh và về các đặc tính của sắc, cả hai đều xuất 
hiện qua ý môn. Khi đó có một hiểu biết trực nhận về 


danh và sắc. Sau khi đạt tới giai đoạn này chúng ta phải 


78 


tiêp tục chánh niệm và phát triên hiệu biệt về tât cả các 


loại thực tại xuât hiện qua sáu môn. 


Khun Sujïn nói: Đặc tính của danh chỉ có thể xuất 
hiện rõ ràng khi ý môn xuất hiện. Vào khoảnh khắc của 
tuệ minh sát đầu tiên, trí tuệ biết các đặc tính của danh 
và các đặc tính của sắc. Sắc không khác với sắc thường 
xuất hiện qua các giác quan. Đối tượng thị giác xuất 
hiện qua ý môn chỉ tự nhiên như khi chúng ta thấy bây 
giờ, nhưng vào thời điểm đó nó không được kinh 
nghiệm qua nhãn môn mà thông qua ý môn. 

Trong một chuyến đi tại miền Bắc Thái Lan, Alan 
Driver hỏi Khun Sujin một số câu hỏi về tuệ minh sát 
thứ nhất và tôi trích dẫn cuộc đối thoại ở đây: 

Alan: “Liệu đối tượng thị giác xuất hiện qua ý 
môn có giống như qua nhãn môn hay không, hay nó 
xuất hiện khác hắn vào thời điểm của tuệ thứ nhất? 

Khun Sujin: Nó giống nhau, hoàn toản giống 


nhau. 


79 


Alan: Nếu như vậy, làm sao ta có thể biết sự khác 


nhau giữa cái thấy và kinh nghiệm qua ý môn? 


Khun Sujin: Chúng ta biết sự khác nhau giữa các 


đặc tính của ngũ môn và ý môn. 
Alan: Khác nhau thê nào? 


Khun Sujmn: Khi ý môn xuất hiệndường như 
không có môn nào trong ngũ môn đang xuất hiện. Đó là 
thời điểm của tuệ minh sát. Chúng ta biết đối tượng của 
ngũ môn từng cái một vào mỗi thời điểm, nhưng khi đó 
dường như không có cái gì xuất hiện qua ngũ môn, mà 
đối tượng chỉ xuất hiện qua ý môn. Nhưng cũng phải có 
lộ trình ngũ môn, ví dụ, nếu không âm thanh không thể 
xuất hiện. Âm thanh sinh khởi rất nhanh qua lộ trình nhĩ 
môn và sau đó sinh khởi lộ trình ý môn, do đó nó có thể 


được kinh nghiệm qua ý môn. 


Khi có aI đó hỏi bạn: “Có cái nghe hay không?”, 
bạn tự động nghĩ tới tai và cái nghe. Điều này là bình 


thường. Vào thời điểm đó, lộ trình ngũ môn che phủ 


S0 


chức năng của lộ trình ý môn — thứ cũng “nghe” âm 
thanh. Tuy nhiên, khi có tuệ vipassana, luôn luôn có lộ 
trình ý môn. Một sắc tại một thời điểm và một danh tại 
một thời điểm xuất hiện và được hiểu. Thế giới không 
xuất hiện, không có ai, không có bất kỳ cái gì cả. 

Alan: Khi ngũ môn không xuất hiện thì sẽ như thế 


nào? 


Khun SuJm: Bây giờ có lộ trình ngũ môn, ngũ 
môn xuât hiện còn ý môn thì không. Khi ý môn xuât 
hiện nó khác với bây giờ. 

Alan: Khác như thê nào? 


Khun SuJm: Không như bây giờ, có âm thanh, 
mùi vị, mọi thứ. Khi ý môn xuất hiện, ta biết nó như thế 
nảo và không có nghi ngờ về ý môn. 

Khi chúng ta nghe âm thanh vảo thời điểm này, 
chúng ta có một nhận thức mơ hồ về đặc tính của âm 
thanh, nhưng danh và sắc và tất cả các cánh cửa giác 
quan phối hợp với nhau. Trong khi đó, khi có tuệ minh 

S1 


sát thứ nhât, có một sự hiệu biệt trực tiêp vê sự khác 
nhau giữa danh và sắc. Trí tuệ biệt rõ ràng điêu này, nó 


không phải suy nghĩ hay cân nhắc. 


Liệu có còn nghi ngờ về ý môn? Liệu danh có 
xuất hiện rõ ràng như một yếu tố kinh nghiệm sự vật 
hiện tượng? Khi nhận ra rằng mình vẫn không biết, 
chúng ta sẽ không tin tưởng sai lầm rằng mình có thể có 
hiểu biết trực nhận về sự sinh diệt của danh và sắc. Điều 
này chỉ có thể được nhận thức vào các giai đoạn (tuệ 
minh sát) sau. Ban đầu trí tuệ phải được phát triển đến 
mức độ nó có thể phân biệt được rõ ràng các đặc tính 


khác nhau này. 


Chúng ta nên biết ơn đức Phật đã dạy chúng ta về 
tất cả các thực tại đã xuất hiện tự nhiên trong đời sông 
hàng ngày. Nhờ đó chúng ta có thể kiểm chứng sự thực 
của những gì ngài dạy. Ngài dạy rằng mỗi thực tại sinh 
khởi bởi những nhân duyên riêng của nó. Ví dụ như, 
nếu không có nhãn căn và đối tượng thị giác (sắc), thì 
nhãn thức không thể sinh khởi. Nhãn căn và sắc là 


82 


những điều kiện cần thiết cho cái thấy. Nhãn căn là sắc, 
là nền tảng vật chất hay nơi khởi đầu cho nhãn thức. Cái 
thấy sinh khởi từ nền tảng (cơ sở) này. Nhĩ thức sinh 
khởi từ nhĩ căn và mỗi thức đều có căn tương ứng. Các 
sắc là ngũ căn là những nền tảng chịu sinh diệt, chúng 
không tôn tại kéo dải. Các nền tảng cho thân thức có thê 
là bất kỳ điểm nào trên cơ thể, ở bên trong hay bên 
ngoài. Khi chúng ta nghĩ về “thân căn”, chúng ta vẫn có 
ý niệm rằng bản thân thân thể có thể kinh nghiệm được 
đối tượng. Thân căn là nền tảng cho thân thức và cũng 
cho các cảm thọ thân thể đi kèm, có thể là lạc thọ hoặc 
khổ thọ. Chúng ta không thích đau đớn và gắn tầm quan 
trọng lớn lao cho sự thoải mái của thân thể. Khi biết 
chính xác thân căn là gì, chúng ta sẽ đỡ hiểu lầm hơn về 
danh và sắc. 

Cụm từ “thân căn” có thể làm chúng ta hiểu 
nhằm. Thân căn không thể kinh nghiệm được đối tượng. 
Nó có thể là một duyên cho sự kinh nghiệm các đối 


tượng xúc chạm, cứng hay mềm, nóng hay lạnh, căng 


83 


hay trùng. Có thể có sự xúc chạm bởi chỉ một trong 
những sắc này trên một phần rất nhỏ của thân tại một 
thời điểm, và sau đó thân thức kinh nghiệm đối tượng 
nảy chỉ trong một khoảnh khắc. Khi đó, điểm xúc chạm 
trên cơ thể là thân căn và thân môn, nhưng nó diệt đi 
ngay tức thì. Khi có kinh nghiệm về một đặc tính của 
sắc như nóng, lúc đó sự xúc chạm trên sắc là thân căn, 
không có gì khác có thể xuất hiện tại nơi khác trên cơ 
thể vào khoảnh khắc đó. Những phần này còn lại trên cơ 
thể như hoàn toàn bị tê liệt. Chúng không thể là cơ sở 
cho thân thức và thân thọ. Vào cùng lúc đó, không thể 
nhìn thấy hay nghe thấy được gì, bởi vì chỉ có thể có 


một tâm tại một thời điểm kinh nghiệm một đối tượng. 


Chông tôi nhắn một tay lên vai mình và một tay 
lên thắt lưng mình, và anh ấy nghĩ rằng có thể kinh 
nghiệm đặc tính cứng ở cả hai điểm đó cùng một lúc. 
Khi chỉ có sự suy nghĩ về thân thể như một khối và 
không có chánh niệm về một đối tượng tại một thời 


điểm, chúng ta sẽ không biết sự thực. Chúng ta bị đánh 


S4 


lừa bởi sanna, tâm sở tưởng, tâm sở có chức năng ghi 
nhớ. Khi có tưởng — sự nhớ lại - sai lầm, không dựa trên 
sự thực, thì dường như có “toàn thể thân thể tôi”. Tất cả 
sắc của thân thể sinh và diệt ngay lập tức không bao giờ 
quay trở lại. Do nắm giữ ký ức về cái đã được kinh 
nghiệm đã diệt đi rồi, chúng ta không biết được sự thực. 
Có attasaññã, ngã tưởng: nhớ nghĩ sai lầm về ngã, có 
nicca sanna, nhớ tưởng sai lầm về sự vật như chúng là 
thường còn. Chúng ta vẫn còn nghĩ rằng toàn thể cánh 
tay có thể cảm nhận được có phải không? Khi đó sẽ là 
điên đảo tưởng. Do sự kết hợp của những kinh nghiệm 
khác nhau trong quá khứ, cũng như trong quá khứ gần, 
mà chúng ta xây dựng nên ý tưởng về một cái tay cảm 
thọ được đối tượng. 

Trong Chú giải Bộ Phản tích của Tạng VI Diệu 
Pháp  (Vibhansa), cuốn “Xưa tan sỉ ám” 
(Sammohavinodana, phần Phân tích các uẩn), tưởng 


được giải thích như một ảo giác lừa dối chúng ta: 


85 


Tưởng cũng giống như một ảo giác, với nghĩa không 
có thực và không thể nắm giữ được. Vì chúng ta 
không thể câm lấy được, không thể uống, không thể 
rửa hay tắm trong đó, cũng như không thể đồ nó đầy 
vào bình được. Hơn nữa, chính vì tưởng giống như 
một ảo giác lung linh và giống như chuyển động của 
những ngọn sóng, chính vì thế tưởng được chia 
thành: tưởng màu xanh,..v..v... nhằm cảm nghiệm 
được màu xanh, v.v... giao động và lung linh. Và 
giống như ảo giác có thể lừa dối nhiễu người và 
khiến cho họ nói rằng: “Đây là màu xanh, đẹp, hấp 
dẫn và trường cửu ”. Cũng như vậy trong trường hợp 
màu vàng v.v... Vì thế, tưởng giống như ảo giác cũng 


do đặc tính lừa đảo, do thuật. 


Chúng ta có thể không để ý tới tầm mức mà 
tưởng sai lầm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của 
mình. Chúng ta bị mê mờ bởi bề ngoài của các sự vật. 
Khi bọn trẻ con chơi với các con thú đồ chơi và búp bê, 


chúng sông trong giâc mơ riêng của chúng nơi chúng có 


SỐ 


tầm quan trọng thực sự. Khi đỗ chơi bị hỏng hay bị mất, 
chúng khóc. Liệu không phải đáng thương sao khi 
chúng ta không thực sự lớn lên, mà vẫn đang chơi đùa 
trong thế giới mộng mơ của mình? Bởi vì tưởng ghi nhớ 
một cách sai lầm nên chúng ta năm giữ tất cả các đối 
tượng đã được kinh nghiệm. Chúng ta có một khoảng 
thời gian hạnh phúc ngắn ngủi với năm uân sinh khởi, 
hiện diện trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi và sau 
đó diệt mất. Chúng ta khóc trước những mất mát của 


mình. 


Chúng ta có thể bắt đầu chánh niệm về những đặc 
tính khác nhau của danh và sắc, không nên đánh mất 
khoảnh khắc này. Việc nghiên cứu Vi diệu Pháp giúp 
chúng ta loại bỏ nhiều hiểu biết sai lầm về các danh và 
sắc khác nhau. Ví dụ khi có cái cứng xuất hiện thì đặc 
tính này có thể được biết là một sắc, chứ không phải cái 
tôi. Chúng ta không nên có gắng nắm bắt đó là nơi nào 
trên thân căn tại thời điểm đó. Sắc là thân căn không thể 


được kinh nghiệm qua xúc chạm, nó chỉ có thê được 


S7 


kinh nghiệm qua ý môn. Sắc này sẽ diệt đi ngay lập tức. 
Chúng ta đọc trong kinh điển răng các thực tại là vô 
ngã, nhưng vô ngã có thể chỉ là một từ ngữ đối với 
chúng ta. Có phải thực tại vô ngã đã xuất hiện qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn? Nếu chúng ta vẫn còn xao 
động, nhằm lẫn giữa các cánh cửa giác quan này thì 
dường như con người nhà, cây cối vẫn xuất hiện và 
chúng dường như là thực. Cái thấy là một kinh nghiệm 
và nó chỉ kinh nghiệm mầu sắc, chứ nó không lien quan 
gì tới cái nghe hay kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. 
Chỉ có khi trí tuệ được phát triển tới mức độ tuệ thứ 
nhất thì mới không có thế giới, không có con người, 
không có cái tôi nào xuất hiện mà chỉ có danh và sắc. 
Khi các đối tượng khác nhau được kinh nghiệm 
qua sáu cửa giác quan không được phân biệt rõ ràng, 
chúng ta có xu hướng nghĩ những câu chuyện dài về 
những điều không có thật. Khi đó, đối tượng chỉ là một 
khái niệm. Chúng ta bị ám ảnh bởi những suy nghĩ của 


mình và dính mắc vào chúng, và do đó vân có 


68 


nhữngnhân duyên cho tái sinh. Bậc A la hán cũng suy 
nghĩ nhưng ngài không có phiền não, ngài không còn 
duyên để tái sinh. Chúng ta đọc trong Tương ưng bộ 
kinh (II, Thiên nhân duyên, Chương IV, phẳn.40, 7 
tâm sở). rằng đức Phật, khi đang ở Xá vệ, nói với chư 


Tăng: 


Này các Tỷ-kheo, cải gì chúng ta ft niệm, cái gì 
chúng ta tư lường, cái gì chúng ta có thâm ý, cải ấy 
trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có 
mặt nên thức an trú. Do thức ấy an trú và tăng 
trưởng nên có thiên về, hướng về. Do có thiên về, 
hướng về nên có sự đi đến tái sanh. Do có sự đi đến 
tải sanh nên có từ bỏ và sanh khởi. Do có từ bỏ và 
sanh khởi nên trong tương lai sanh, già chết, sâu, bi, 
khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của 


toàn bộ khô uán này. 


Đoạn kinh này nói vê cuộc sông hàng ngày. Liên 
tục và lại nữa, chúng ta mê mải trong suy nghĩ và dự 
tính của mình mà quên ổi các thực tại. Chúng ta lập kê 


69 


hoạch sẽ làm gì hôm nay hay ngày mai. Tuy nhiên, nếu 
không có tâm suy nghĩ, chúng ta không thể hoạch định 
bất kỳ điều gì. Nếu chúng ta nhớ đến điều này thì có thể 
có nhân duyên cho chánh niệm về tâm suy nghĩ và nó có 
thể được nhận biết là một danh do duyên khởi. Tại 
khoảnh khắc đó, chúng ta không bị suy nghĩ ám ảnh. Sẽ 
lại có suy nghĩ vì có nhân duyên cho nó, nhưng bằng 
chánh niệm và hiểu biết đúng, có thể nhận biết nó là vô 


ngã. 


Với tâm từ, 


Nina Van Gorkom 


(Chuyển ngữ : Thanh Mai - Trịnh Đức Vinh) 


90 


Bức thư vipassana 4 





Thân gửi các đạo hữu toàn thế giới, 

Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (L, Thiên 
có kệ — Sagatha Vagga, Chương IV, Tương ưng Ác ma, 
2, phần 7, X⁄) rằng Đức Phật đã dạy các tì kheo về sáu 
xúc xứ. Ác Ma đã muốn làm rối trí các tì kheo, vì vậy 
Ác Ma đã hét lên một tiếng dễ sợ khiến các tì kheo 
tưởng rằng đất bị nứt vỡ. Đức Phật đã nói với các tì 
kheo rằng đó là Ác Ma. Ngài đã nói bài kệ cho Ác Ma: 

Sắc, thanh, vị và hương, 

Cùng toàn bộ xúc, pháp, 

Là thể vật rùng rợn, 

Làm mê loạn ở đời. 

Đệ tử bậc Chánh Giác, 


Chánh niệm, vượt khỏi chúng, 


Vượt thế lực Ác ma, 
Như mặt trời sảng chói. 


Sau đó chúng ta đọc thấy Ác Ma đã thất vọng và 


biên mât. 


Xúc, tâm sở xúc, tiếp xúc đối tượng qua sáu căn. 
Không bao giờ vắng xúc cả, vì xúc đi kèm với mỗi tâm. 
Mỗi tâm sinh rồi diệt đều có tâm khác kế tiếp. Các ngũ 
căn là duyên để xúc tiếp xúc với đối tượng giác quan là 
ngũ trần để chúng được tâm kinh nghiệm. Chúng ta bị 
hút vào các đối tượng giác quan, nhưng thông qua phát 
triển hiểu biết đúng, chúng ta có thể vượt ra khỏi thế lực 
của Ác Ma. Theo Chú giải bộ kinh nảy — cuốn 
Saratthappakaisini (Bản tiếng Thái, trang 329), thế lực 
của Ác ma năm trong tam giới mà chúng ta có thể tái 
sinh: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi không còn tái 
sinh nữa, chúng ta thoát khỏi thế lực của Ác Ma. 

Chúng ta sinh ra trong cõi người là cõi thuộc về 


dục giới. Việc sinh ra ở cõi người được tạo duyên bởi 


9 


nghiệp thiện, do các tâm dục giới (kamavacara cItta) tạo 
thành. Ở cảnh giới con người, luôn có cơ hội để kinh 
nghiệm các đối tượng giác quan. Chúng ta bị đắm chìm 
vào tất cả các đối tượng giác quan và chúng ta luôn suy 
nghĩ về chúng. Tất cả các đối tượng này chỉ có thể xuất 
hiện nhờ có tâm sinh khởi theo lộ trình tâm kinh nghiệm 
đối tượng qua sáu môn. Chúng ta đã học điều này qua 
nghiên cứu Vi Diệu Pháp, nhưng do chúng ta bị hút vào 
bản thân đối tượng quá mạnh mà quên đi việc hay biết 
các tâm - thực tại kinh nghiệm chúng. Vi diệu pháp dạy 
chúng ta về cuộc sông thường ngày, vì vậy việc nghiên 
cứu VDP có thể thúc đây chúng ta hiểu hơn mọi thực tại 
diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Vi diệu pháp có thể 
làm duyên hỗ trợ cho sự khởi sinh của chánh niệm, thứ 
có thể trực nhận các thực tại sinh khởi. 

Khi đối tượng thị giác tác động lên nhãn căn, có 
duyên cho cái thấy, nhưng đối tượng thị giác chỉ xuất 
hiện trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Nó cũng 


giống như âm thanh và các đối tượng giác quan khác, tất 


D5 


cả chúng đều là pháp tạm bợ, chỉ xuất hiện trong một 
khoảnh khắc ngắn rồi diệt đi ngay. Các tâm sinh khởi 
trong các lộ trình ngũ căn khác kinh nghiệm đối tượng 
rồi cũng diệt rất nhanh. Tâm sinh và diệt nhưng mỗi tâm 
đều được tâm khác tiếp nối, vì vậy dường như là tâm 
vẫn ở đó. Sau khi kinh nghiệm đối tượng thị giác, âm 
thanh và các đối tượng giác quan khác, chúng ta hình 
thành nên các khái niệm từ các đối tượng này. Dường 
như thế giới của chúng ta toàn người và đồ vật, và 
chúng ta cứ nghĩ về chúng. Chúng ta bị dính vào suy 
nghĩ và chúng ta coi những thứ mình nghĩ tới rất quan 
trọng. Tuy nhiên, suy nghĩ chỉ xảy ra do tâm sinh khởi, 


suy nghĩ về điều gì đó rồi lại diệt đi ngay. 


Mỗi tâm kinh nghiệm một đối tượng, và đối 
tượng có thể là một thực tại tuyệt đối, một danh hay một 
sắc, hay một khái niệm. Chúng ta không thể đoán trước 
đối tượng nảo tiếp theo sẽ tác động đến căn môn nảo. 
Đối tượng thị giác, âm thanh hay các đối tượng giác 
quan khác có thể là dễ chịu hay khó chịu. Kinh nghiệm 


94 


đối tượng giác quan dễ chịu hay khó chịu là tâm quả 
(vipakacitta) do nghiệp thiện hay bất thiện đã làm trong 
quá khứ tạo duyên. Các tâm quả chỉ kinh nghiệm đối 
tượng dễ chịu hay khó chịu, chúng không thích hay ghét 
đối tượng. Khi có thích hay không thích là đã có tâm bất 
thiện sinh khởi. Sau khoảnh khắc có tâm quả, trong 
trường hợp những người không phải là A la hán, bảy 
tâm bắt thiện hoặc tâm thiện sẽ kinh nghiệm đối tượng. 
Khi có tâm bất thiện là có tác ý không chân chánh 
(ayoniso manasikãra) tới đối tượng và khi có tâm thiện, 
là có tác ý chân chánh tới đôi tượng. 

Chúng ta có thể thấy, chúng ta có những thiên 
hướng khác nhau và điều đó được tạo duyên bởi các tích 
lũy trong quá khứ. Tâm thiện và tâm bất thiện sinh khởi 
rồi diệt ngay, nhưng tâm tiếp theo mang theo xu hướng 
thiện hay bất thiện ấy và vì vậy tạo duyên cho tâm thiện 
hay tâm bất thiện sinh khởi sau đó. Tâm thiện và tâm 
bắt thiện trong quá khứ tạo duyên cho tâm thiện và tâm 


bất thiện sinh khởi ở hiện tại, và tâm thiện và tâm bất 


D5 


thiện sinh khởi ở hiện tại lại tạo duyên cho các tâm sinh 


khởi trong tương lai. 


Nếu những phản ứng của chúng ta ngày hôm này 
do tích lũy quá khứ tạo duyên, dường như SỐ phận cuộc 
đời chúng ta đã được định đoạt. AI đó đã băn khoăn, 
phải chăng không thể kiểm soát thiên hướng của mình, 
không thể nỗ lực phát triển thiện tâm. Những thiên 
hướng được tích lũy trong quá khứ tạo duyên cho các 
tâm sinh khởi ngày hôm nay, nhưng điều này không có 
nghĩa không thể thay đổi được các thiên hướng ấy. Nếu 
chúng ta được nghe giảng Pháp bởi các bậc thiện trí, 
nghiên cứu và suy ngẫm về Giáo Pháp một cách tường 
tận, điều ấy sẽ tạo duyên để sinh khởi chánh niệm. 
Chánh niệm có thê hay biết trực tiếp thực tại khi chúng 
sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày và khi đó chánh 
kiến có thể được phát triển. Phải phát triển chánh kiến 
từ kiếp này đến kiếp khác, nhưng không có ngã — người 
phát triển chánh kiến. Sự vun bồi trí tuệ tùy thuộc vào 


nhân duyên. Nêu không có nhân duyên, làm sao trí tuệ 


9ó 


có thể sinh khởi và phát triển? Chúng ta đã quen với ý 
niệm về ngã — người cố gắng nỗ lực nhưng [trên thực tế 
là] không có ai cả. Chúng ta đọc trong Thanh tịnh đạo — 
VIisuddhimagøa (Chương XVI, 90): 


Có khổ song không có người khổ 

Có sở tác song không có người tạo tác 
Có tịch diệt song không người chứng diệt 
Có đạo lộ song không thực có người đi. 


Đó là đạo lộ và có thể được phát triển nhưng 
không có người phát triển nó. Nếu không phát triển hiểu 
biết đúng, chúng ta bị trói buộc trong vòng luân hồi sinh 
tử. Chúng ta đọc trong Tương ng Bộ kinh (HH, Thiên 
Uấn, Phẩm Hoa, Chương V, phần 99, Dây buộc) rằng 
Đức Phật đã nói tại Sävatth1 (Xá vệ thành): 


Này các Tỷ-kheo, có con chó bị dây thằng trói chặt 
vào một cáy cột hay cột trụ vững trắc, chạy vòng 
theo, chạy tròn xung quanh cây cột ấy hay cột trụ ấy. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phảàm phu... 


97 


quản sắc, thọ, tưởng, hành, thức như là tự ngã... 
Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức,... người ấy không giải thoát 
khỏi nơi đó, không giải thoát khỏi sanh, già chết, sâu, 
bi, khổ, ưu, não. Ta tuyên bố rằng: “Vị ấy không giải 
thoát khỏi khổ đau ”. 

Sau đó chúng ta đọc rằng bậc thánh đệ tử không 
coi thực tại là tự ngã, đã được giải thoát khỏi đau khô. 
Trong đoạn kinh kế tiếp *Dây buộc 1T, chúng ta lại đọc 
về sự so sánh với con chó bị trói buộc như sau: 

Vi như, này các Tỷ-kheo, có con chó bị dây thằng trói 
chặt vào một cây cột trụ vững chắc. 


Nêu nó có đi, nó chỉ đi tới cây cột hay cột trụ áy. 


Nếu nó đứng, nó chỉ đứng gán cây cột hay cột trụ áy. 

Nếu nó ngồi, nó chỉ ngồi gán cáy cột hay cột trụ đy. 

Nếu nó năm, nó chỉ năm gân cáy cột hay cột trụ áÿ. 
Những người châp thủ vào năm uân là ta và của 


ta cũng giông như con chó bị trói buộc. Người ây luôn ở 


98 


gần năm uân và bị trói buộc ở đó. Con chó bị buộc vào 
cái cột và cứ chạy vòng quanh đó, luôn phải ở gần đó và 
thật đáng thương. Chừng nào chúng ta còn coi năm thủ 
uẩn là ngã, chúng ta còn không được tự do. Qua phát 
triển tứ niệm xứ, ý niệm về ngã có thể bị loại trừ. 

Đức Phật đã dạy về bốn “thực hành chánh niệm” 
(tứ niệm xứ): chánh niệm trên thân, thọ, tâm và pháp. 
Một số người nghĩ rằng họ nên lựa chọn một trong 
những đối tượng như thân hay thọ và chỉ phát triển nó. 
Tuy nhiên, nên có chánh niệm trên bất kỳ đối tượng nào 
sinh khởi. Nếu chúng ta cố gắng lựa chọn một đối 
tượng, đã có ý niệm về một tự ngã có thể kiểm soát sự 
hiện diện của đối tượng cụ thể nào đó. Việc đối tượng 
thị giác, âm thanh, tâm bất thiện hay đối tượng nào khác 
sinh khởi là tùy thuộc vào nhân duyên. Niệm có thể hay 
biết bất kỳ đối tượng nảo khi nó sinh khởi một cách tự 
nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không phải 
phân loại đối tượng chánh niệm theo một trong bốn 


niệm xứ trên. Tại một khoảnh khăc, có chảnh niệm trên 


09 


sắc, khoảnh khắc tiếp theo có chánh niệm trên tâm hay 
cảm thọ, không có ai có thể dự đoán trước đối tượng 
tiếp theo của chánh niệm là gì. Chúng ta nên biết rằng, 
mọi thực tại đều vô ngã, chúng không thể bị ngã chị 
phối. 

Đức Phật dạy tứ niệm xứ nhằm nhắc nhở chúng ta 
hay biết các loại danh và sắc khác nhau khi chúng xuất 
hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đọc 
trong 7Tương ưng bộ kinh (V, Thiên đại phẩm, Chương 
II, Tương ưng niệm xứ, Phẩm V, phần 9, Các cảm thọ) 


rằng Đức Phật đã nói khi Ngài ngự ở Savatthi như sau: 


Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc 
thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là ba thọ. Vì muốn liễu trỉ ba thọ này, này các 
Tỷ-kheo, bốn niệm xứ cần phải tu tập. 

Cảm thọ là danh, nó cảm nhận, vì vậy nó khác 
với sắc — cái không biết gì cả. Sự khác biệt giữa danh và 
sắc phải được hiểu tường tận trước khi trí tuệ có thể 
nhận biết các thực tại là vô thường, khổ và vô ngã. Để 


100 


hiểu biết đầy đủ về cảm thọ, phải có chánh niệm về các 
đặc tính của các loại danh và sắc xuất hiện trong cuộc 
sống hàng ngày. Khi đó hiểu biết đúng về các thực tại 
có thể tăng trưởng. Đó chính là sự phát triển Tứ niệm xứ 
hay Satipatthãna, đó là cách phát triển Bát chánh đạo. 
Chúng ta không phải nghĩ đến phân loại khi phát triển 
Bát chánh đạo băng cách hay biết bất kỳ đối tượng nào 
sinh khởi. 

Chúng ta có biết cảm thọ như nó là không? Cảm 
thọ thay đổi liên tiếp do chúng sinh khởi và hoại diệt 
ngay cùng với tâm đi kèm. Chúng ta có thể hay biết cảm 
thọ lạc hay khổ, nhưng chúng ta nên biết cả đặc tính của 
cảm thọ trung tính. Khi có cái thấy, cảm thọ đi kèm là 
cảm thọ trung tính, không thể có cảm thọ lạc hay thọ 
khổ. Với chánh niệm, chúng ta không nên chờ đợi và trì 
hoãn nó, khi đó thì “đã đánh mất giây phút hiện tại” rồi, 
như lời Khun SuJm đã nói. Khi chúng ta cảm nhận cái 
đau, chúng ta có xu hướng nghĩ răng cái đau vẫn ở đó. 


Chúng ta nghĩ như vậy vì chúng ta không nhận ra đặc 


101 


tính khác nhau của các thực tại khi chúng sinh khởi. Khi 
có đối tượng xúc chạm tác động trên thân, như đặc tính 
cứng, sẽ tạo duyên cho cảm thọ đau sinh khởi. Cảm thọ 
khổ kèm theo thân thức — một tâm quả chỉ sinh khởi 
trong một khoảnh khắc và sau đó diệt ngay với tâm. Đối 
tượng xúc chạm tác động lên thân căn diệt đi ngay và 
sắc trên thân căn tiếp xúc đối tượng cũng diệt ngay. 
Chúng ta dễ quên rằng, thân căn — nơi tiếp xúc đối 
tượng chỉ là là một điểm vô cùng nhỏ trên cơ thể, một 
sắc sinh và diệt ngay tức thì. Chúng ta luôn suy nghĩ về 
“cơ thể nhạy cảm của tôi”. Hiểu biết đúng sẽ làm giảm 
tầm quan trọng của cái “cơ thể của tôi” hay cái “tôi”. 
Chúng ta nên “thu nhỏ bản thân mình từ đầu tới chân”. 
Khi chúng ta nhớ điều này, chúng ta có thể hiểu hơn 
những gì viết trong kinh liên quan đến sự kham nhẫn. 
Ví dụ, chúng ta đọc trong “Kinh đoạn trừ tất cả các lậu 
hoặc” (Trung Bộ Kinh L, số 2) rằng Đức Phật đã nói về 
những cách để diệt trừ phiền não. Chúng ta đọc về sự 


kham nhẫn như sau: 


102 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do 
kham nhân được đoạn trừ? Này các Tỷ-kheo, ở đây, 
có Tỷ-kheo như lÿ giác sát, kham nhân lạnh, nóng, 
đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, giỏ, Sức nóng 
mặt trời, các loài bò sát; kham nhân những cách nói 
mạ lị phỉ báng. VỊ ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ 
về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau 
nhỏi, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, 


chết điếng người... 


Khi chúng ta suy ngẫm một cách khôn ngoan, 
chúng ta sẽ thấy kinh nghiệm khó chịu chỉ là danh do 
duyên sinh khởi. Pháp chân đế, danh và sắc, diệt ngay 
lập tức, chúng là pháp tạm bợ, hầu như không có nghĩa 
lý gì. Nếu chúng ta hiểu điều này thông qua chánh niệm 
về danh và sắc, sẽ bớt tham và sân. Chúng ta hình thành 
ngay các khái niệm từ các pháp chân để được kinh 
nghiệm và chúng ta cứ suy nghĩ về các khái niệm trong 


thời gian dài. Nếu chúng ta hay biết khi suy nghĩ về các 


103 


khái niệm, chúng ta sẽ không coi trọng chúng như trước 


nữa. 


Khi chúng ta chú ý vào hình dạng của đồ vật, có 
suy nghĩ về khái niệm, nhưng không thể có suy nghĩ về 
hình dạng nếu không có cái thấy. Cái thấy thấy màu sắc 
hay đối tượng thị giác nhưng đa phần ta không hề hay 
biết gì về các thực tại ấy. Chúng sinh rồi diệt ngay mà 
không hề được biết đến. Khi chúng ta suy ngẫm về các 
thực tại thường xuyên hơn, sẽ tạo duyên cho chánh niệm 
về chúng. Ai đó đã nói rằng từ chỉ màu sắc có thể đánh 
lạc hướng, vì khi chúng ta nhận ra màu đỏ hay màu 
xanh là đã có suy nghĩ rồi. Tuy nhiên, màu đỏ hay màu 
xanh vẫn được thấy mà không cần dán nhãn chúng là đỏ 
hay xanh. Những màu này không giống nhau và chúng 
xuất hiện qua nhãn môn. Nếu không có nhãn căn, tất cả 
các màu khác nhau sẽ không xuất hiện. Bộ Pháp fụ — 
Dhammasangani (Quyền II, Chương II, 617) giải thích 
chi tiết về màu sắc. ÄM⁄àu sắc có thể là xanh, vàng, đỏ, 


trăng, đen, tím, xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh xoài 


104 


sống, bóng, ánh năng, sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, 
ánh sắc mặt trăng, ánh sắc mặt trời, ánh sắc tỉnh tú, 
ảnh sắc mắt mèo, ảnh sắc ngọc ước, ngọc xà cừ, ngọc 
trai, ngọc bích, ánh sắc vàng hay bạc. Mục tiêu của việc 
liệt kê chi tiết này là để nhắc nhở chúng ta hay biết về 
màu sắc, dù cho nó là màu ánh mặt trăng, màu ngọc ước 
hay bất cứ màu gì. Tứ niệm xứ có thể phát triển một 
cách tự nhiên. Cả khi chúng ta nhìn vào mặt trăng hay 
viên ngọc, có màu sắc [xuất hiện] và nó có thể được 
nhận biết như một thực tại có thể thấy bằng mắt. Chúng 
ta không phải cỗ gắng tìm kiếm màu gì đặc biệt để 


chánh niệm về nó. 


Trong cùng chương (621) của 5ó Pháp tụ có đưa 


ra ví dụ về các loại âm thanh khác nhau: 


Thỉnh nào nương bồn đại hiển, không thể được thấy, 
có thể nghe bằng tai như là tiếng trồng châu, tiếng 
trồng cơm, tiếng tù và, tiếng chập chỏa, tiếng hái, 
tiếng nhạc, tiếng chiêng, tiếng võ tay, tiếng kêu la của 


chúng sanh, tiêng va chạm của các chát, tiếng gió, 


105 


tiếng nước, tiếng người, tiếng phi nhơn, hoặc là có 


tiếng nào khác... 


Đoạn văn này nhắc chúng ta có chánh niệm về âm 
thanh, dù là âm thanh gì. Âm thanh không giống nhau, 
trầm hay bồng, to hay nhỏ, chúng có tính chất khác 
nhau. Chúng ta đã quen với tiếng bước chân, tiếng lật 
trang sách hay tiếng bút viết trên giấy. Chúng ta thường 
để những khoảnh khắc như vậy trôi qua mà không hề 
chánh niệm. Khun Sujin đã nói: “Đừng để âm thanh đi 
mất mà không hay biết về nó”. Chúng ta luôn bị cuốn 
vào ý nghĩa của âm thanh, do đó bị cuốn vào các khái 
niệm, nhưng chúng ta có thể bắt đầu chánh niệm về đặc 
tính của âm thanh. Đó là cách biết nó như thực tại được 
nghe thấy. Hiểu biết đúng sẽ làm giảm tầm quan trọng 
về ý nghĩa của cái gì đó, của các khái niệm. Cũng cần cả 
sự kham nhãn và bền bỉ để phát triển hiểu biết đúng. 
Cuộc sống trôi qua rất nhanh, chúng ta già đi và chúng 
ta không biết kiếp sống sau sẽ ra sao. Chúng ta không 


biết liệu còn có cơ hội đê phát triên trí tuệ và vì thê, phải 


106 


chăng chúng ta nên tăng tốc sự thực hành của mình? Tắt 
cả chúng ta đều có xu hướng nghĩ như vậy, nhưng bạn 
có chánh niệm về khoảnh khắc suy nghĩ đó không?. Nếu 
chúng ta không hay biết nó như một thực tại do duyên 
khởi, chúng ta sẽ bỏ bê học Giáo Pháp, không thu được 
lợi ích quý báu từ những lời dạy một cách đầy đủ. 
Chúng ta bị cuốn vào các câu chuyện mà chúng ta suy 
nghĩ và quên đi thực tại là tâm suy nghĩ. Điều này xảy 
ra mọi lúc, khi chúng ta dự tính đi đâu đó để có thêm 
chánh niệm. Nó tùy thuộc vào duyên mà chúng ta đang 
có, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu 
chúng ta cố gắng kiểm soát cuộc đời mình, chúng ta sẽ 


không thể thấy mọi khoảnh khắc khác nhau đều vô ngã. 


Tâm siêu thế (Lokittara citta) không thể đột nhiên 
sinh khởi, trí tuệ phải được phát triển từng bước, từng 
bước một. Nó phải được phát triển ngay bây giờ, không 
phải lúc nào khác. Phiền não là vô ngã, không thể nhanh 
chóng thoát khỏi chúng, chúng sinh khởi do đã được 
tích lũy từ nhiều kiếp, chúng do duyên khởi. Chúng có 


107 


thể được nhận biết là danh khi chúng xuất hiện. Nếu 
chúng ta biết về chúng như chúng là, đã bắt đầu chuyền 
hóa, trí tuệ sẽ tự vận hành. Trí tuệ là yếu tố quan trọng 
nhất vì chính trí tuệ là cái có thể diệt trừ vô minh và tà 
kiến. Không cần nghĩ nhiều đến nỗ lực, mong muốn và 
chú tâm. Không phải bạn luôn nghĩ đến nỗ lực, mong 
muốn và chú tâm với ý niệm về ngã, người muốn kiểm 
soát hay sao? Chúng ta nên xem xét bản thân một cách 
cần thận về điểm này, vì ý niệm này cản trở sự phát 
triển hiểu biết đúng. Chúng ta có thể chưa được giác 
ngộ trong kiếp sống này, nhưng những gì đã được học 
không bao giờ mất đi. Nó được tích lũy và có thê xuất 
hiện trong kiếp sống khác. Một khoảnh khắc hiểu biết 
đúng bây giờ, về cuộc sống tự nhiên, là một khoảnh 
khắc quý báu. Điều này giá trị hơn việc suy nghĩ về 


tương lai. 


Chúng ta đọc trong đoạn kinh “Tương ưng Xứ” 
(Tương ưng bộ kinh I) theo nguồn trích dẫn nêu trên, 


rằng Đức Phật đã “huyết pháp cho các Tỷ-kheo về sảu 


108 


xúc xứ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ”. 
Những lời này cũng được dẫn trong đoạn kinh “Bình 
bát” trước đó, và cuốn chú giải cho Tương ưng bộ kinh 
(Saratthapakisini, bản tiếng Thái, trang 328) đã giải 
thích rõ. Đức phật đã khích lệ các tì kheo thực hành 
Giáo pháp. Từ Pali “samadana” được sử dụng trong câu 
có nghĩa là thực hiện những gì mà người ta coI là có giá 
trị. Đức Phật đã thuyết giảng cho các tì kheo, nhờ đó họ 
sẽ suy ngẫm về Giáo Pháp và có hiểu biết đúng. Ngài đã 
hướng dẫn họ để họ có nghị lực (ussaha) và kiên trì thực 
hành Giáo pháp. Đức Phật đã dạy về tất cả các thực tại 
của cuộc sống hàng ngày và những điều này có thể được 
kiểm chứng. Chú giải giải thích răng các tì kheo đã 
được khích lệ, hoan hỉ và thanh tịnh hóa nhờ lợi ích mà 
họ đã thu được từ Giáo pháp. Khun Sujin đã viết trong 
cuốn “Khảo cứu pháp chân để” (Tâm, Chương 16) về 


đoạn viết trong Chú giải này như sau: 


Chủng ta có thể đau khổ và lo lắng rằng chúng ta 
đang già đi và niệm rất hiểm khi sinh khởi. Khi chúng 


109 


ta lo lắng, đó là tâm bắt thiện. Chúng ta không nên vì 
Giáo Pháp mà có tâm bắt thiện, chúng ta không nên 
lo lắng. Đức Phật dạy Giáo pháp để khuyến khích 
mọi người áp dụng, phát triển nó với sự kiên trì và 
hứng thú. Tất cả bất thiện tâm sinh khởi do duyên, 
không có ngã — người có thể ngăn cản nó sinh khởi. 
Khi bắt thiện tâm đã sinh khởi, chúng ta không nên 
nản lòng, mà nên can đảm hay biết về đặc tính của 
tâm bất thiện khi chúng sinh khởi. Chúng ta không 
nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chánh niệm. Khi đó 
chúng ta sẽ hiểu rằng, kế cả pháp bắt thiện xuất hiện 
tại khoảnh khắc đó cũng chẳng phải là ai cả, không 
phải là một người hay bản ngã. Chúng ta sẽ nhìn thấy 
rõ tại khoảnh khắc chánh niệm, không có bất thiện 
tâm, không có sự nản lòng. Chúng ta sẽ không buồn 
phiên vì tâm bắt thiện nếu chúng ta không coi nó là 


ngã... 


110 


Các vị tì kheo đã được khích lệ, hoan hỉ nhờ lợi 
ích mà họ đã thu được từ những lời dạy. Chú giải bổ 


sung: 
“Tất cả chúng ta đều có thể thu được lợi ích này” 


Chúng ta có thể thực sự được lợi từ những lời dạy 
khi phát triển tứ niệm xứ. Phát triển tứ niệm xứ sẽ 
không làm chúng ta thối chí. Những thực tại xuất hiện 
đều có thể được hiểu rõ và nhận biết như chúng là. 
Chúng sinh rồi diệt ngay, chúng không phải là ngã, 
không có ai hay người nào cả. Khi chúng ta suy ngẫm 
giá trị lớn lao của sự thật và biết rằng một ngày nào đó 
chúng ta có thể nhận ra nó, dù cho không phải là hôm 
nay, chúng ta sẽ không nản lòng. Chúng ta không nên lo 
lắng rằng chúng ta không thể biết các thực tại như 
chúng là hiện giờ. Niệm có thể sinh khởi và bắt đầu hay 
biết, và rồi một ngày chắc chắn đặc tính của các thực tại 
sẽ được xuyên thấu hoàn toàn và hay biết như chân như 


thật.. 


III 


Khi chúng ta thấy răng sự thực của Giáo Pháp 
mang đến lợi lạc cho chúng ta và nó có thể được chứng 
ngộ, chúng ta sẽ không nản lòng. Chúng ta sẽ tiếp tục 
nghe, nghiên cứu những thực tại mà Đức Phật đã giảng 
giải chỉ tiết, khi đó sẽ không còn sao nhãng thực tại, sẽ 


có duyên đê niệm sinh khởi. 


Với tâm từ 


Nina Van Gorkom 


(Chuyển ngữ: Thanh Mai) 


112 


Bức thư vipassana 5 





Các đạo hữu thân mến! 


Chúng ta bị xao động bởi sân sinh khởi thường 
xuyên và vì vậy muốn loại bỏ nó. Chúng ta muốn kiên 
nhẫn hơn trong những hoàn cảnh khó khăn và có nhiều 
từ tâm hơn với người khác, nhưng thiện tâm không 


thường xuyên sinh khởi. 


Nếu muốn vun bồi sự kiên nhẫn và từ tâm, ta phải 
thấy được bất lợi không chỉ của sân mà của tất cả các 
pháp bắt thiện khác. Ta thấy khó chịu khi có sân nhưng 
sân lại được tạo duyên bởi tham. Dính mắc của ta với 
các đối tượng dễ chịu tạo duyên cho sân sinh khởi khi ta 
không có được cái mình muốn. Có rất nhiều khoảnh 
khắc của bất thiện pháp mà ta không nhận ra. Ta có thể 
hay biết về tâm bắt thiện khi có những hành động hay 
lời nói khó chịu nhưng có vô số các khoảnh khắc của 


suy nghĩ bất thiện bị bỏ qua mà không được hay biết. 


113 


Chúng ta nghĩ về người khác theo cách nảo, với tâm 
thiện hay bất thiện đây? Chăng hạn, khi thấy một người 
ăn mặc kỳ quặc, chúng ta có thể thấy anh ấy trông thật 
nực cười, và có thể có ngã mạn. Chúng ta so sánh anh 
ấy với bản thân mình, anh ấy không ăn mặc theo cách 
chúng ta nghĩ là phù hợp. Khi có ngã mạn thì không có 
từ tâm. Khi bực dọc về điều gì đó khó chịu, ta biết có 
sân nhưng ta có thể không hay biết về sân khi nó ở mức 
độ nhẹ hơn, chăng hạn khi có gì đó không hoản toàn 
như mong muốn. Chúng ta có tâm thiện hay bắt thiện 
khi nếm trái cây đã chín nẫu, khi thấy một chiếc cúc bị 
khuyết, khi thấy quá lạnh hoặc quá nóng? Chúng ta thấy 
việc “bản thân” có cảm giác thế nảo là rất quan trọng. 
Chúng ta chỉ muốn các đối tượng dễ chịu mà quên mất 
rằng nhãn thức, nhĩ thức và thức khác được tạo bởi 
nghiệp. Chúng ta không thể nhìn thấy nghiệp, nó đã 
được tạo trong quá khứ, nhưng không ai có thê thay đổi 
kết quả của nghiệp. Nếu chúng ta không tích lũy thiện 
pháp thì sẽ càng có nhiều bắt thiện pháp được tích lũy từ 


đời này sang đời khác. 


114 


Khi thấy rằng có rất ít các khoảnh khắc của tâm 
từ xuất hiện trong ngày và có rất nhiều khoảnh khắc của 
tâm bất thiện, chúng ta có thể nản lòng. Tuy nhiên, 
không có tự ngã nào có thể ngăn cản sự sinh khởi của 
bất thiện pháp và khiến tâm từ sinh khởi ngay lập tức. 
Tâm bắt thiện cũng như tâm thiện, là các danh pháp sinh 
khởi bởi những duyên riêng của chúng, không thể kiểm 
soát được. Tùy thuộc vảo các xu hướng đã được tích lũy 
mà loại tâm nào sẽ sinh khởi tại một khoảnh khắc cụ 
thể. Nhờ việc nghiên cứu giáo Pháp, sẽ có hiểu biết 
nhiều hơn về những đặc tính khác nhau của thiện và bất 
thiện. Giáo pháp làm duyên để giảm bớt vô minh trong 
cuộc đời mỗi người. Nếu muốn phát triển tâm từ, chúng 
ta phải có hiểu biết chính xác về đặc tính của nó khi nó 
xuất hiện. Tại khoảnh khắc của tâm từ sẽ không có sự 
ích kỷ, người ta chỉ nghĩ về phúc lợi của người khác mà 


thôi. Có tâm từ mà không mong sự đáp trả nào cả. 


Tâm từ là một trong “lứ vô lượng tâm” 


(Brahmavihãra). Các vô lượng tâm khác gồm có: bi, hỷ 


115 


và xả. Chúng là các đôi tượng của samatha hay còn gọi 
là thiền định. Thông qua sự phát triển của samatha, bất 
thiện có thể tạm thời bị đè nén. Tuy nhiên, samatha 
không thể phát triển nếu không có hiểu biết đúng. Trí 
tuệ phải biết đặc tính của sự an tịnh thực sự là thiện 
pháp. Khi nghe đến từ samatha, ta có thể nghĩ rằng mình 
phải đến một nơi hẻo lánh để có định tâm và ta nên tụng 
tâm từ, ví dụ vậy. Tuy nhiên, sự phát triển tâm từ không 
phải là vấn đề cố găng định tâm hay tụng đọc. Tâm từ 
cần phải được phát triển trong cuộc sống hàng ngày khi 
chúng ta ở cùng những người khác, sau đó, ta có thê biết 
được đặc tính thực sự của tâm từ. Trước hết, phải là cái 
hiểu đúng biết đặc tính của tâm từ khi nó xuất hiện. 
Chúng ta đọc trong kinh về những người đã phát 
triển samatha đến mức độ đắc thiền (jhãna), nhưng ta 
nên biết rằng không phải ai cũng có thể chứng đắc các 
tầng thiền. Người đã tích lũy các kỹ năng thiền định 
thuần thục có thể đạt được các tầng thiền khác nhau, 


nhưng, theo cuốn 7Jznh tịnh đạo (Visuddhimagga, 


116 


chương XII, 7), việc chứng đắc thiền là vô cùng khó và 
không nhiều người có thể đạt được điều đó. Một người 
phải sống ở nơi hẻo lánh và cần nhiều điều kiện hỗ trợ 
để có thể đắc thiền. Tại khoảnh khắc của tâm thiền 
không sự kinh nghiệm qua các giác quan và các “triền 
cái” tạm thời bị đè nén. Các triền cái gồm có: tham dục, 
sân hận, hôn trầm và thụy miên, trạo cử, và hoài nghi. 
Tuy nhiên, các phiền não không thể bị tận diệt thông 


qua samatha. 


Nhờ hiểu biết đúng được phát triển trong 
vipassanä, phiền não có thể được tận diệt. Chúng ta nghĩ 
về bản thân mình và người khác là những con người và 
dính mắc với khái niệm về “tự ngã”, nhưng thông qua 
vipassanä, ta học để thấy chúng ta thực sự chỉ là các 
tâm, tâm sở và sắc pháp sinh và rồi diệt ngay. Khi một 
người ra qua đời hay chết đi, ta có thể nghĩ đến một cái 
tên nhưng rồi cái tên đó cũng nhanh chóng bị lãng quên. 
Chúng ta đọc trong Kinh Tập (Nipäta, về Tan hoại, 
đoạn 807-809) rằng: Một người tỉnh dậy sau giấc ngủ 


117 


không còn thấy điều đã xảy ra trong giấc mơ của mình, 
tương tự như vậy, anh ta không còn thấy người mình 
yêu quý vì người ấy đã chết. Những người đã được thấy, 
được nghe và được gọi bằng tên này hay tên khác nhưng 
cũng chỉ là những cái tên suông còn tôn tại khi họ đã 


qua đời. 


Khi chúng ta tái sinh, lại có một kiếp sống khác 
và chúng ta không còn là “con người này” nữa nhưng 
ngay lúc này đây cũng không có “con người này” tồn 
tại. Ta nên suy xét xem thân mình từ đâu đến. Ta có 
mắt, có tai nhưng không thể biết cái gì tạo ra nhãn căn 
và nhĩ căn. Nó là kết quả của nghiệp đã tạo trong quá 
khứ. Các sắc hình thành nên thân của chúng ta được tạo 
duyên bởi nghiệp, tâm, nhiệt độ và dưỡng chất. Chúng 
ta luôn thấy và nghe, lặp đi lặp lại. Thấy và nghe là các 
tâm được sinh bởi nghiệp. Chúng sinh khởi và rồi diệt 
đi ngay lập tức. Khi nghĩ về người khác, chúng ta 
thường nghĩ về tên gọi của họ. Chúng ta nên suy xét về 


sự khác nhau giữa các tên gọi vả các pháp chân đê, các 


118 


thực tại tuyệt đối là danh và sắc có thể được kinh 
nghiệm trực tiếp mà không cần phải gọi tên. Hầu như, 
chúng ta sống trong thế giới của chính những suy nghĩ 
của mình, ta cứ nghĩ về những câu chuyện về con người, 
tên của họ và những khái niệm. Tuy nhiên, để biết sự 
thật chúng ta nên học chánh niệm về các thực tại khi 
chúng xuất hiện một mình tại một thời điểm qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Dần dà, chúng ta sẽ có thể 
thấy thực tại như chúng là: vô thường, khổ và vô ngã. 
Khi nhìn một cái ghế, nó đường như không diệt đi. Cái 
ghế là một khái niệm chúng ta có thể nghĩ về nhưng nó 
không phải là một thực tại. Chỉ các pháp chân đề mới có 
đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, những thứ có thể 


được chứng ngộ bởi trí tuệ khi trí tuệ được vun bồi. 


Vipassanä nên được phát triển trong cuộc sông 
hàng ngày, đó là hiểu biết đúng về tất cả các thực tại ở 
trong và xung quanh chúng ta. Đối tượng của vipassanã 
là các pháp chân đề khi chúng xuất hiện một mình tại 


một thời điêm qua sáu cửa giác quan. Đôi tượng của 


119 


samatha là một trong các đề mục thiền và mục đích phải 
là sự an tịnh thực sự, tạm thời giải thoát khỏi các bất 
thiện pháp. Tâm từ (mettä) là một đề mục của samatha, 
nhưng nó có thể và nên được phát triển trong cuộc sống 
hàng ngày. Tâm từ hướng tới đối tượng là con người và 
vì vậy, đối tượng của nó không phải là pháp chân đế mà 
là một khái niệm. Có rất nhiều khoảnh khắc chúng ta 
nghĩ về con người và thay vì nghĩ với sự dính mặc, sân 
hận hay ngã mạn, chúng ta có thể học suy nghĩ với tâm 
từ. Tâm từ là một thực tại và vì vậy, nó có thể là đối 
tượng của chánh niệm và có thể được biết là một loại 
danh, không phải tự ngã. Chúng ta có thể phát triển cả 
vipassanä và tâm từ trong cuộc sống hàng ngày. Tâm từ 
là một trong những Ba la mật cần được phát triển với tứ 
niệm xứ từ đời này sang đời khác. Nhờ sự phát triển tâm 
từ, chúng ta học để trở nên bớt ích kỷ hơn, và như vậy, 
cả tâm từ và các tâm sở tịnh hảo khác sẽ được tích lũy, 
làm duyên cho trí tuệ sinh khởi để cuối cùng có thể tận 
diệt tà kiến về ngã. Tứ niệm xứ tạo duyên cho tâm từ 


sinh khởi thường xuyên hơn. Khi có chánh niệm về các 


120 


tâm khác nhau, chúng ta học để biết đặc tính của chúng 
rõ ràng hơn, để biết khi nào tâm là thiện và khi nào là 
bất thiện. Khi tâm từ sinh khởi và có chánh niệm về nó, 
chúng ta sẽ bớt xu hướng lầm tưởng cho từ tâm đó là 


mình. 


Một sô người cho răng họ phải có sự an tịnh trước 
đê làm duyên cho những khoảnh khắc của tứ niệm xứ 
sinh khởi sau này nhưng đó là sự mong câu, không phải 


tâm đại thiện hợp trí. 


AI đó đã việt cho tôi rắng phát triên các tâng thiên 
(hana) sẽ có lợi cho việc phát triên vipassana. 


Anh ấy viết như sau: 


“Các tầng thiền jhãna có thể tạo một nền tảng 
vững chắc cho sự phát triển tuệ giác. Mặc dù jhãna 
không hoàn toàn cần thiết cho sự phát triển vipassanä 
nhưng có thể minh chứng răng nó rất hiệu quả trong 
việc đẻ nén các triển cái và nhờ đó, hỗ trợ cho sự phát 


triên tuệ giác diễn ra một cách đặc biệt mạnh mẽ và 


121 


vũng vàng. Jhãna đảm nhận vai trò của Chánh định 


trong Bát chánh đạo”. 


Các chỉ của Bát chánh đạo phải đi kèm với chánh 
kiến và đối tượng của Bát chánh đạo phải là một danh 


hoặc săc. 


Các chi của Bát chánh đạo là các tâm sở đảm 
nhận chức năng riêng của mình trong việc phát triển 
chánh kiến về các pháp chân đề và các thực tại xuất hiện 
hiện giờ. Khi chánh kiến về các thực tại sinh khởi, cũng 
có chánh tư duy (vitakka), hỗ trợ chánh kiến. Nó 
“chạm” vào đối tượng xuất hiện để trí tuệ có thể xuyên 
thấu các đặc tính của đối tượng đó và biết nó như nó là. 
Tại khoảnh khắc đó cũng có chánh tinh tấn sinh khởi, 
hỗ trợ hay sách tấn sự phát triển chánh kiến về đối 
tượng xuất hiện; nó củng cô và hỗ trợ trí tuệ. Chánh 
niệm với vai trò là một chi của Bát chánh đạo là sự hay 
biết về danh hoặc sắc xuất hiện để chánh kiến có thể 
phát triển. Chánh định (sammä-samädhi) là việc định 


trên một pháp chân đề xuất hiện chỉ tại khoảnh khắc đó. 


122 


Đối với các chi khác liên quan đến giới (sTla) như chánh 
nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng, chúng chỉ sinh khởi 
một mình tại một thời điểm khi có cơ hội cho chúng 
sinh khởi. Khi có một khoảnh khắc của chánh niệm và 
chánh kiến, Bát chánh đạo đang được phát triển. Người 
ta cũng có thê nói rằng tứ niệm xứ đang được phát triển 
hay minh sát tuệ (vipassanä) đang được phát triển. Điều 


đó là như nhau. 


Sự phát triển Bát chánh đạo không phải là vấn đề 
phát triển định một cách tách biệt khỏi các yếu tô khác 
của Bát chánh đạo. Khi có hiểu biết đúng về một pháp 
chân để xuất hiện, ngay đó cũng có chánh định sinh 
khởi một cách tự nhiên, bởi duyên riêng của chúng. Tại 
khoảnh khắc đó, chánh kiến được hỗ trợ bởi các chỉ 
khác của Bát chánh đạo và không cần phải nghĩ về các 


chi của Bát chánh đạo hay định danh cho chúng. 


Nêu ai đó khuyên khích mọi người phát triên 
Jjhãna như là nên tảng cho vipassana, nhiêu hiệu biệt sai 


lầm chắc chắn sẽ sinh khởi. Người ta có thể không biết 


123 


sự an tịnh thực sự là gì, Jhana là gì. Họ không hiểu đối 
tượng của vipassanäa và và samatha là khác nhau. Chúng 
ta đọc trong cuốn 7Janh tịnh đạo răng jhãna có thể là cơ 
sở cho sự phát triển của vipassanä. Tuy nhiên, chúng ta 
cần nhấn mạnh đi nhắn mạnh lại rằng điều này chỉ có 
thể xảy ra khi một người nắm chắc năm pháp thuần 
thục (vasis, Chương 23, 227): thuần thục trong việc 
hướng đến đề mục thiền và nhập thiền bất cứ thời điểm 
nảo, ở bất cứ nơi nào, quyết định thời gian nhập, xuất 
thiền bất kể thời điểm nào, bất kể nơi nào và hồi quán 
các chỉ thiền, bất kế thời điểm nào, bất kế nơi nào. Chỉ 
khi ấy, các tâm thiền mới có thể sinh khởi một cách tự 
nhiên, là thực tại trong cuộc sống của một người và do 
vậy, có thể trở thành đối tượng của chánh niệm. Nó có 
thể là nhân gần hay làm cơ sở cho tuệ giác. Dù thế, 
những người có kỹ năng như vậy cũng không thê bỏ qua 
việc chánh niệm về các pháp chân đế, danh và sắc xuất 
hiện một mình tại một thời điểm. Ba đặc tính vô thường, 
khổ và vô ngã của các danh và sắc phải được chứng ngộ 


cho dù một người có phát triển jhãna hay không. 


124 


Chúng ta thường đọc trong kinh về những người 
phát triển định, tuệ và rồi đắc A la hán quả. Trước khi 
Đức Phật giác ngộ cũng có nhiều người phát triển thiền 
định. Đắc thiền định không chỉ xảy ra đối với các Phật 
tử, nhưng Đức Phật dạy răng một người không được 
lầm tưởng các tâm thiền là ngã. Vì vậy, đối với những 
người đắc thiền, tâm thiền phải là đối tượng của tứ niệm 
xứ. Đức Phật nói về thiền định bởi lẽ lời dạy của Người 
bao hàm tất cả, vì sự toàn hảo và hoàn mỹ của Giáo lý. 


Người đã tính đên mọi căn tánh của chúng sinh. 


Tôi nhận thấy rằng mọi người có xu hướng chú 
trọng vào định trong việc thực hành vipassanä, ngay cả 
khi họ không có ý định phát triển thiền định trước. Họ 
nghĩ rằng cần phải có định tâm trong sạch nhờ việc đè 
nén các triền cái trước và điều này sẽ dẫn đến chánh 
niệm không bị gián đoạn. Tuy nhiên, phiền não cần 
được biết như chúng là, không phải là tự ngã, đó là con 
đường duy nhất dẫn đến sự tận diệt chúng. Cái thấy phải 


được biêt chỉ là một danh, và cả tâm bât thiện có xu 


125 


hướng sinh khởi sau cái thấy cũng phải được biết chỉ là 
một loại danh. Chẳng phải có thích hoặc không thích 
các đối tượng khác nhau xuất hiện qua sáu giác quan hết 
lần này qua lần khác? Những thứ này không cần được 
biết như chúng là hay sao? Chúng ta không nên lơ là về 
bất thiện pháp sinh do bởi các đối tượng xuất hiện qua 
sáu giác quan. Chúng ta đọc trong “Tương Ưng Bộ 
kinh” (Thiên Đại phẩm, Chương VII phẩm Bộc lưu, 


177.VI. Các triển cái) như sau: 


“Này các Tỷ-kheo, có năm triển cải này. Thế nào là 
năm? Dục tham triển cái, sân triển cái, hôn trầm thụy 
miên triển cái, trạo hồi triển cái, nghỉ triển cải. Này 
các Tỷ-kheo, đó là năm triển cái này. Chính vì mục 
đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm triển 
cái này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tảm ngành này 


cần phải tu tập ”. 


Khi mới bắt đâu, chúng ta chưa thê có hiệu biêt 
rõ ràng vê danh là danh và sắc là sắc. Bước đâu chỉ có 


thể là bước đầu. Nhìn chung, mọi người không thể chấp 


126 


nhận điều đó, họ muốn tập trung cô găng, kiểm soát ý 
chí, làm điều này hay theo kỹ thuật đặc biệt kia trước, 
trước khi phát triển chánh niệm về danh và sắc. Bất kế 
thực tại nào xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày đều có 
thể là đối tượng của tứ niệm xứ. Ngay từ đầu, một người 
nên hiểu răng các thực tại là vô ngã. Cái thấy là vô ngã, 
nó sinh khởi bởi nghiệp tạo ra nó, không ai có thể tạo ra 
cái thấy của mình. Trong tiến trình này, ngay lập tức sẽ 
có các tốc hành tâm có thể là thiện hoặc bất thiện nhưng 
phần lớn là bất thiện sinh khởi. Chúng đã sinh khởi 
trước khi người ta nhận ra nó. Chúng là vô ngã, ngoài 
sự kiểm soát. Ta phải bắt đầu hay biết về danh và sắc 
ngay bây giờ, chúng không trừu tượng. Chúng ta biết 
rằng nhãn thức thấy, nhĩ thức nghe nhưng khoảnh khắc 
nảy thì sao? Chúng ta học về các tiến trình tâm nhưng 
hiện giờ chúng không xảy ra sao? Mọi thứ khác nhau 
xuất hiện nhưng chúng không thể xuất hiện nếu không 
có các tâm sinh khởi trong tiến trình. Khi chúng ta ngủ 
sâu, chúng ta không biết mình là ai hay mình ở đâu, 


không có nhà cửa, sách vở, không có gì xuât hiện. Tât 


127 


cả những thứ này lại xuất hiện khi chúng ta tỉnh dậy. 
Các thực tại đã xuất hiện, ta không phải cô gắng làm 
điều gì đó với chúng cả. Một vài người nói răng “Tôi 
ngừng việc hành thiền vì bị ốm, căng thắng với các hoàn 
cảnh hay vì công việc”. Không đâu, khi vipassana được 
phát triển tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, người ta 
sẽ không phải gián đoạn sự phát triển của nó. Tôi tin 
rằng, chúng ta cần phải hiểu hơn về khoảnh khắc này, 
và khoảnh khắc kế tiếp. Chúng ta nên suy xét về sự 
phức hợp của tâm, cái vốn rất đa dạng trong cuộc sống 
của mỗi chúng ta. Sẽ không ích lợi gì khi nghĩ rằng “khi 
nào tôi sẽ đạt được tầng tuệ này, tầng tuệ kia, hay khi 
nào giác ngộ”, điều đó tùy thuộc vảo tâm sở tuệ và các 
tâm sở tịnh hảo khác đã được tích lũy; chúng có thể tạo 
duyên cho sự sinh khởi của tuệ minh sát, vipassana 


nana, vào thời điêm chín muôi. 


Tác giả của bức thư nghĩ răng một người không 
nên nói các thực tại là “ngoải sự kiêm soát”, và không 


nên nói tùy thuộc vảo sự tích lũy của mỗi người mà tâm 


128 


thiện hay bất thiện sinh khởi. Người ấy có khuynh 
hướng muốn kiểm soát ý chí. Anh ấy nói rằng, dù một 
người không thê kiểm soát hoàn toàn nhưng cần phải có 
sự nỗ lực và mức độ kiểm soát nhất định, nếu không 
người ta sẽ là nạn nhân của số phận, không thể làm 


được 8ì. 


Alan Weller đã viết như sau về chủ đề này như 


5au: 


“Tôi nghĩ rằng chúng ta luôn cần phải được nhắc 
nhở nhiều lần về việc không thể kiểm soát các thực 
tại để phát triển chánh niệm về các thực tại đang xuất 
hiện một cách tự nhiên. Nếu không, sẽ có ÿ niệm về 
cải tôi cố găng, tỉnh tân, v.v... Khi được nghe về từ 
“ngoài sự kiểm soát”, điều đó không có nghĩa chúng 
ta là nạn nhân của số phận nhưng chúng ta phải suy 
xét cần trọng VỀ sự phát triển Chánh đạo. Chính hiểu 
biết Giáo Pháp là duyên cho thiện pháp ở các mức độ 
khác nhau, chứ không phải sự kiểm soát, Môi khoảnh 


khắc thức tỉnh, chúng ta tích lũy hoặc thiện hoặc bắt 


129 


thiện pháp. Suy xét về Giáo Pháp nhiều hơn làm 
duyên cho sự tích lấy thiện pháp nhiễu hơn nhưng 
điêu đó cũng phụ thuộc và các tích lũy từ trước. Tốt 
hơn là không nên quan tâm thực tại gì đang sinh khởi 
mà chỉ cần hiểu nó. Đối với tôi, đây là điểm vi tế của 
giáo lý. Cần thiết phải suy xét thật nhiều để không bị 
lạc hướng bởi tham câu hay ý niệm về ngã. Hiểu về 
tính chất không thể kiểm soát có thể giúp ta phát triển 
hiểu biết và không tích lũy thêm vô mình. Nó có thể 
giúp chúng ta tự nhiên trong việc phát triển thiện 
pháp. Cho dù chúng ta bận rộn đến đâu, thiện pháp ở 
bắt kế mức độ nào cũng có thể sinh khởi vào bất kể 
thời điểm nào do những duyên riêng của nó. Hiểu 
biết này có thể giúp ta không dinh mắc vào sự thực 
hành của mình. Chúng ta không cô sức. Chúng ta trở 
nên kiên nhân với những kết quả ít ỏi và với bắt thiện 
pháp của mình. Việc thực hành có thể trở thành một 
phần rất tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của ta. 
Chủng ta không giới hạn nó bởi suy nghĩ về một nơi 


chốn hay tình huống nhất định nào, hay bởi thính 


130 


thoảng cô găng tỉnh tấn. Niễm tin vào Giáo Pháp, 
trạng thải khẩn cấp tụ niệm, sự định tâm, tất cả đêu 
là các thực tại tự chúng vận hành. 1: át cả đêu tăng 
trưởng khi hiểu biết về Giáo Pháp phát triển. Không 
có ai ngoài các thực tại này. Khoảnh khắc này có thể 
là thiện hoặc bất thiện, một hiểu biết sắc bén hơn sẽ 
trực ngộ được điều này ngày một sâu sắc hơn và điễu 
đó sẽ dẫn đến sự quay lưng với bất thiện pháp. Thấy 
hay nghe mà không có hiểu biết thật nguy hiểm. 
Chủng ta nên tìm hiểu khoảnh khắc này là thiện hay 
bất thiện. Tôi học để trở nên thận trọng hơn trong lời 
nói và hành động, cũng như đối với những thứ tưởng 
như không quan trọng thưởng bị coi nhẹ trong cuộc 
sống hàng ngày, ví dụ như việc để đồ giặt bẩn hay 
chén cốc khắp nơi, bởi vì điều này mang lại khó chịu 
cho những người khác. Có rất nhiều ví dụ như thế 
này, thật gân quanh mình. Pháp luôn ở ngay trước 


mặt chúng ta ”. 


131 


Khi tôi sử dụng cụm từ “ngoài tầm kiểm soát”, tôi 
không có ý nói đến số phận, tôi chỉ muốn giải thích rằng 
các thực tại là vô ngã. Người ta muốn làm thật nhiều thứ 
thay vì hiểu về các thực tại khi chúng xuất hiện một 
cách tự nhiên. Nếu một người thực sự tự mình suy xét 
một cách cần trọng xem phải chăng có một ý niệm về 
“tôi làm điều đó, tôi muốn tiến bộ” hay không? Chắc 
hắn phải có, chừng nào chúng ta không phải là các vị 
Thánh Dự Lưu, và do vậy, chúng ta luôn cần được nghe 
những lời nhắc nhở. Có thể có chánh niệm về những 


khoảnh khắc như vậy. 


Khi nói tùy thuộc vào sự tích lũy thiện hay bất 
thiện của mỗi người mà loại tâm nào sẽ sinh khởi, tôi 
không có ý nói rằng chúng ta ở trong một tình huống vô 
vọng. Sự tích lũy không phải là cái gì đó cố định; tại 
mỗi khoảnh khắc, các kinh nghiệm mới lại được tích 
lũy. Điều này đây hy vọng, nếu như không có sự tích 
lũy, làm sao chúng ta có thể học để có nhiều từ tâm hơn 


hay làm sao tứ niệm xứ có thể được phát triển? 


132 


Sẽ là không đúng nếu nhận định rằng không thể làm 
được gì. Chúng ta nên suy xét về Giáo lý và nghiên cứu 
nhiều hơn đề kiểm chứng điều mình đã đọc trong cuộc 
sống hàng ngày. Nghe Pháp tạo duyên cho hiểu biết 
nhiều hơn về cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, một 
số người có thể nghe Giáo lý nhưng điều đó không có ý 
nghĩa gì với họ. Tại sao vậy? Bởi họ không có những 


tích lũy cho việc đó. 


Nếu ai đó nghĩ rằng mình là nạn nhân vô vọng 
của những tích lũy của mình và không thể phát triển 
hiểu biết, đó là một khoảnh khắc của suy nghĩ bất thiện. 
Khi người ấy nghĩ “Tôi không thể”, anh ta nghĩ vậy là 
do thiếu hiểu biết về các duyên. Khi hiểu biết đúng được 
phát triển, nó chỉ có thể hiểu khoảnh khắc này mà thôi. 
Pháp thật vi tế và phức hợp, ta cần phải suy xét về nó 
một cách cần trọng. Mọi khoảnh khắc của suy xét về 
thực tại đều được tích lũy, chúng không bao giờ mất đi. 
Nhờ vậy, hiểu biết có thể ngày một tăng trưởng cho đến 


một lúc nào đó đủ duyên cho chánh niệm trực tiếp thay 


133 


cho suy nghĩ về các thực tại. Khi ấy, một bước tiễn khác 
đã đạt được. Không ai có thể lên kế hoạch hoặc kiểm 
soát sự sinh khởi của các tầng tuệ hay sự giải thoát. 
Chúng ta có thể chấp nhận được điều này không hay có 
một sự đối kháng ngầm nảo với thực tế này? Chúng ta 
luôn muốn kiểm soát. Mong muốn kiểm soát đưa chúng 
ta đi trệch khỏi sự phát triển hiểu biết tự nhiên trong 
cuộc sông hàng ngày. Một số người muốn ngồi thiền và 
tập trung trước tiên vào hơi thở hay vào các sắc trên 
thân mà họ tin rằng họ sẽ cảm nhận được sự chuyển 
động. Ta có xu hướng muốn làm cái gì đó trước, bất kể 
là điều gì, ngoại trừ hay biết về khoảnh khắc hiện tại. 
Do vậy, cũng là điều dễ hiểu rằng một số người thích 
chú trọng vào việc kiểm soát ý chí hơn là phát triển trí 
tuệ. 

Tư tâm sở, cetana cetasika, sinh khởi với mỗi 
tâm, làm nhiệm vụ đôn đốc các tâm sở đồng sinh nhưng 
nó chỉ đôn đốc tại khoảnh khắc mà nó sinh khởi cùng 


các tâm sở đó. Nó không thê khiến cho trí tuệ sinh khởi 


134 


sau đó khi không có trí tuệ vào khoảnh khắc đó. Có tư 
tâm sở thiện và bất thiện, có tư tâm sở sinh khởi với tâm 
quả và tâm duy tác (tâm không có chức năng tạo 
nghiệp) và các tư tâm sở này luôn khác nhau. Chúng 
được tạo duyên bởi các pháp đồng sinh và bản thân 
chúng cũng tạo duyên cho các tâm sở đồng sinh. Tư tâm 
sở không phải là một chi của Bát chánh đạo. Tĩnh tấn thì 
có nhưng nó là sự nỗ lực, sách tấn cho chánh niệm và 
phát triển hiểu biết về thực tại đang xuất hiện. Nó phải 
sinh khởi cùng chánh kiến của Bát chánh đạo để thực 
hiện chức năng của mình và giúp ta không bị nản lòng 


trong phát triển tuệ giác. 


Khi đọc về tinh tấn, chúng ta không nên chỉ nghĩ 
về tinh tấn mà loại bỏ các chi khác của Bát chánh đạo. 
Một người vẫn có thể dính mắc với ý niệm về một tự 
ngã tinh tấn, cố gắng kiểm soát tâm mình, dù người ấy 


hiểu về mặt lý thuyết rằng các thực tại là vô ngã. Một số 


An”) 


người cô tách biệt “cuộc sông hành thiên” với đời sông 


hàng ngày của họ. Họ tin rằng, đối với sự phát triển 


135 


Bát chánh đạo, trước tiên, cần phải đến một nơi hẻo lánh 
nhằm đè nén bất thiện và tạo sự an tịnh. Người ta có thể 
đã quen với ý niệm về việc cô gắng kiểm soát tâm mình 
nhưng cần phải nhớ rằng các thực tại sinh khởi bởi 
duyên riêng của chúng. Khi chánh niệm về thực tại đang 
xuất hiện hiện giờ sinh khởi, cho dù thực tại đó là khó 
chịu hay bắt thiện, vẫn có chánh tinh tấn đi kèm và đảm 
nhận chức năng của mình mà không có ý niệm về một 
cái ngã tinh tấn. Chánh tinh tấn không là gì khác ngoài 
sự tinh tấn cho chánh niệm hiện giờ và sinh khởi bởi 
duyên riêng của nó. Lợi ích của việc nghiên cứu Giáo 
pháp là gì nếu nó không đưa đến mục đích hiểu đúng về 
bất cứ thực tại nào xuất hiện. Chừng nào chưa phải là A 
la hán, chừng đó chúng ta thường xuyên là nạn nhân bởi 
chính những tích lũy của mình. Tuy nhiên, hiểu được 
điều này đã là sự khởi đầu của quá trình chữa bệnh, bởi 
vì ta thấy được rằng bắt thiện không phải là tự ngã, nó là 
một danh do duyên tạo. Hiểu biết đúng cuối cùng sẽ đưa 


đến sự diệt trừ bất thiện. 


136 


Tôi nghĩ rằng, chúng ta không nên mất kiên nhẫn 
hay nản chí bởi thiếu chánh niệm và thiện pháp. Dần dà, 
các duyên cho sự tăng trưởng tuệ giác có thể được vun 
bồi đầy đủ, không phải bởi sự kiểm soát của ý chí, 
không phải bởi sự cô găng tạo ra các thực tại cụ thể hay 
đối tượng đặc biệt nào đó cho chánh niệm sinh khởi, 
hay thực hiện một cách thức đặc biệt nào thay vì chánh 
niệm tự nhiên về các thực tại sinh khởi bởi duyên riêng 
của chúng. Nếu thực tại sinh khởi là một triền cái, điều 
đó cũng không vẫn đề bởi thực tại đó có thể được biết 
như nó là và khi ấy có thiện tâm, không phải triển cái. 

Khi hiểu biết hơn về các pháp chân đề, chúng ta 
có thê đọc kinh với hiểu biết đúng. Chúng ta đọc về tỉnh 
tấn và kiểm soát bản thân nhưng ta sẽ hiểu được ý nghĩa 
sâu xa về cái được nói là gì: rằng đây chỉ là các tâm sở 
tịnh hảo sinh khởi bởi duyên riêng của chúng. Những 
lời dạy từ giáo lý có thể hữu ích nhất trong việc nhắc 


nhở chúng ta bớt dính mặc vào ý niệm về một tự ngã có 


137 


thể phát triển tuệ giác. Không phải chúng ta phát triển 


hiệu biết mà trí tuệ làm việc đó. 


Với tâm từ 


Nina Van Gorkom 


(Chuyển ngữ: Nguyễn Huyền và Thanh Tâm) 


138 


Bức thư vipassana 6 





Vienna, ngày I tháng I1 năm 1989 


Các đạo hữu thân mên! 


Phát triển Tứ niệm xứ (Satipatthäna) là con 
đường duy nhất để biết sự thật về vô thường, khổ 
(dukkha), và vô ngã (anattä). Tuy nhiên, tất cả chúng ta 
đều biết răng chánh niệm không thường xuyên sinh khởi 
và danh (nãma), sắc (rũpa) không xuất hiện như chúng 
là. Chúng ta lẫn lộn về các căn môn khác nhau và không 
hiểu rõ danh chỉ là danh và sắc chỉ là sắc. Chúng ta 
không thể phân biệt từng thứ một. Chúng ta biết răng 
Bát chánh đạo cần phải được phát triển nhưng rất khó 
để phát triển nó. Khun Sujin đã nói rằng chúng ta quá 
yếu ớt để có thể bước đi trên con đường ấy. Bà đã nhắc 


nhở chúng ta rằng các phẩm chất cao thượng, ba la mật 


139 


(päramns)', cần phải được phát triển song song với tứ 
niệm xứ. Chúng giống như các loại thuốc bổ cho ta sức 
mạnh để đi trên con đường Chánh đạo. Đức Phật, khi 
còn là một vị Bồ tát, đã vun bồi ba la mật trong rất 
nhiều đại kiếp. Tất cả chúng ta cần ba la mật quyết định 
(aditthana), tức là sự quả quyết tiếp tục chánh niệm về 
danh hoặc sắc đang sinh khởi hiện giờ. Chúng ta biết 
rằng Chánh đạo là khó và cần nhiều kiếp sống để phát 
triển nó, và vì vậy, chúng ta cần sự kiên định vững vàng 
để tiếp bước. Khi biết nhiều hơn về bất thiện pháp của 
mình, chúng ta sẽ hiểu rằng phiền não bắt rễ rất sâu dày. 
Bắt thiện pháp giống như loài cỏ dại, bắt rễ rất sâu 
nhưng không dễ gì nhỗ bỏ. Chúng ta cần ba la mật trí 
tuệ; đó là cái hiểu đúng có thể nhồ tận gốc tham (lobha), 
sân (dosa), và si (moha). Chúng ta cần ba la mật tinh tấn 
(viriya) đề không nản chí trước sự tiến bộ chậm chạp 


của mình. Chúng ta nên khuyên khích bản thân tiêp tục 
!_ Các phẩm chất thiện mà Đức Bồ tát đã vun bồi trong vô vàn kiếp sống và đã 
tạo duyên cho Ngài đạt quả vị Phật, bao gồm: Bồ thí (dãna), trì giới (sTla), xuất 


gia (nekkhamma), tỉnh tấn (viriya), trí tuệ (paññã), kham nhẫn (khanti), chân 
thật (sacca), quyết định (aditthãna), tâm từ (mettä) và tâm xả (upekkh3). 


140 


chánh niệm về danh và sắc. Ba la mật kham nhẫn cũng 
quan trọng; chúng ta nên nghe Pháp với sự kiên nhẫn và 
suy xét kỹ lưỡng để có thể phát triển hiểu biết về thực 
tại trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. 
Chúng ta cần ba la mật tâm từ (mettä) để có thể có thiện 
tâm khi ở cạnh những người khác hoặc khi nghĩ về họ. 
Khi có tâm từ, chúng ta sẽ coi người khác như bạn hữu 
ngay cả khi chúng ta không biết họ, cho dù họ là những 
người xa lạ với chúng ta. Chúng ta sẽ tìm cách thức và 
phương tiện để giúp đỡ và làm cho họ hạnh phúc. Cũng 
là lẽ tự nhiên khi có những người mà chúng ta không 
ưa, nhưng khi ác cảm hay tức giận sinh khởi, chúng ta 
nên suy xét về đặc tính đó. Rồi chúng ta sẽ thấy rõ hơn 
rằng giận dữ là vô ích và chúng ta có thê được nhắc nhở 
để phát triển tâm từ ngay lúc này đây. Đề phát triển tâm 
từ, cần có hiểu biết về các loại tâm khác nhau sinh khởi. 
Khi ai đó nói với ta những lời khó nghe, ta có xu hướng 
bực bội nhưng khi thấy được giá trị của thiện pháp, dần 
dà chúng ta có thể học đề kiềm chế không đáp trả những 


141 


lời lẽ đó và tha thứ cho người ấy. Tha thứ cũng là một 


hình thức bó thí, giống như việc tặng quả cho một ai đó. 


Sarah đã nói với Khun Sujin rằng thật khó để phát 
triển tâm từ khi chúng ta mệt mỏi bởi khi ấy ta rất dễ 
cáu giận và bực bội. Dù thấy được giá trị của tâm từ 
nhưng chúng ta không đủ niềm tin vào thiện pháp; 
không có duyên cho thiện pháp sinh khởi vào khoảnh 
khắc mà ta muốn có nó. Khun Sujin đã trả lời rằng ý 
niệm về ngã luôn làm trở ngại. Chúng ta quá dính mắc 
vào việc mình cảm thấy thế nào. Mệt mỏi không phải là 
lý do để bực dọc, chúng ta nên phát triển tâm từ để nghĩ 


về bản thân ít hơn. 


Chúng ta cũng cần ba la mật bố thí, trì giới và 
xuất gia (nekkhamma) để bớt sự ích kỷ và quan tâm đến 
lợi ích của người khác nhiều hơn. Tất cả các ba la mật 
cần được vun bồi, chúng là yếu tố hỗ trợ cần thiết cho 
sự sinh khởi của chánh niệm (satI) và trí tuệ (paññ3) 
trong cuộc sông hàng ngày của ta. Chánh niệm có thể 


không thường xuyên sinh khởi nhưng khi có sự kham 


142 


nhãn, chúng ta sẽ không phiền lòng về điều đó, cho dù 
hiểu biết phát triển rất ít ỏi. Có ngã mạn khi chúng ta tin 
rằng mình phải là “một người có trí tuệ sâu sắc”. Chúng 
ta nên học theo tấm gương của ngài Xá Lợi Phất 
(Sãriputta), người đã so sánh bản thân mình với miếng 
giẻ rách, một miếng giẻ vô ích, không giá trị sử dụng. 
Nếu chúng ta không coi bản thân mình là “một ai đó” 
mà là “không ai cả”, điều đó sẽ giúp ta không bị lầm 
tưởng, ngay cả với bản thân mình, rằng chúng ta tiễn bộ 
hơn những gì chúng ta thực có. Chúng ta cũng cần ba la 
mật chân thật (sacca) để giữ mình trên con đường đúng. 
Chúng ta phải chân thành và trung thực với cái thực có. 
Chúng ta có muốn tránh việc hay biết về bất thiện 
không? Chúng ta cần nhận biết về bất thiện để biết về 
những tích lũy thực sự của mình. Nếu không, chúng ta 
sẽ lầm tưởng cho rằng cái bất thiện là thiện. Chúng ta 
cần phát triển ba la mật tâm xả (upekkhä) để học cách 
chấp nhận những ngọn gió đời với thiện tâm. Khen và 
chê chỉ là các thực tại sinh khởi bởi những duyên riêng 


của chúng, dưới góc độ bản chât thực tại, con người 


143 


không phải là nguyên nhân của lời khen hay tiếng chê. 
Khi ai đó làm điều gì sai trái với ta, ta có thể phát triển 
từ tâm nếu thấy được giá trị của nó. Thay vì bực đọc với 
những khuyết điểm của người khác, chúng ta nên cố 
găng nhớ đến những phẩm chất tốt đẹp của họ. Nếu họ 
không có điểm gì tốt, có thể có tâm bi hoặc tâm xả sinh 
khởi. Tâm xả có thể sinh khởi khi chúng ta nhớ rằng 
nguyên nhân thực sự của những kinh nghiệm khó chịu 
qua ngũ quan không phải là một ai đó mà là nghiệp của 


chính mình. 


Chúng ta nên suy xét kỹ lưỡng về các ba la mật 
khác nhau, và rồi sẽ được nhắc nhở để phát triển chúng 
trong cuộc sống hàng ngày. Các ba la mật rất cần thiết 
trong mỗi hoàn cảnh. Khun Sujin nói rằng khi bà chuẩn 
bị các bài thuyết Pháp trên đài phát thanh, bà cần nhiều 
ba la mật như tâm từ, kham nhẫn, tinh tấn và tâm xả. 
Khi có tâm xả, bà không cảm thấy bị tôn thương khi 


mọi người không muôn nghe hoặc chỉ trích bà. 


144 


Ba la mật trí tuệ cần phải được vun bồi từ kiếp 
sống này sang kiếp sống khác. Chúng ta biết rằng mình 
cần phải nhận biết sự khác biệt giữa các pháp chân đế 
(paramatha dhamma) gồm danh và sắc, và các khái 
niệm. Chúng ta biết đối tượng của tứ niệm xứ 
(Satipatthãna) là danh và sắc chứ không phải khái niệm. 
Cần phải suy xét về sự khác biệt giữa pháp chân để và 
các khái niệm một cách chỉ tiết, đưới các khía cạnh khác 
nhau trong cuộc sống thường nhật. Tất cả những khoảnh 
khắc của sự suy xét như vậy đều được tích lũy, chúng 
tạo duyên cho sự phát triển của trí tuệ để một ngày nào 
đó mà chúng ta không biết là khi nào, hiểu biết trực tiếp 


về danh và sắc có thê sinh khởi. 


Khi thấy, ta nghĩ rằng mình đang tôn tại trên thế 
giới này, một thế giới đầy con người, nhà cửa và phố xá. 
Khi nghe, ta nghĩ rằng mình đang tồn tại trên thế giới 
này, ta nghe thấy tiếng người, loài vật và xe cộ. Chúng 
ta nghĩ rằng luôn có mọi thứ tổn tại trong cả thế giới 


rộng lớn này. Trên thực tê, chỉ là một khoảnh khắc của 


145 


cái thấy và một khoảnh khắc của cái nghe. Cái thấy chỉ 
thấy cái xuất hiện qua mắt là đối tượng thị giác, rồi cả 
cái thấy và đối tượng thị giác đều diệt đi. Sau đó, chúng 
ta nghĩ về con người hay cả thế giới bởi tưởng (saññã)” 
ghi nhớ lại. Chỉ có một khoảnh khắc của cái nghe và rồi 
sau đó, cả cái nghe và âm thanh đều diệt đi, nhưng 
chúng ta vẫn suy nghĩ về cái được nghe bởi tưởng ghi 


nhớ lại. 


Khi chúng ta nghĩ về con người hay thế giới, lúc 
ấy, đôi tượng của tâm là một khái niệm. Ngay khi chúng 
ta nhận biết hình và dáng của một người hoặc đồ vật thì 
đã có khái niệm về một hình khối. Thậm chí, ngay khi 
chưa định danh, chúng ta vẫn có thể có đối tượng là 
khái niệm. Khi chúng ta nhận biết một cái bút, chúng ta 
đã kinh nghiệm một khái niệm trước khi chúng ta nghĩ 
về tên gọi là “cái bút”. Đứa trẻ chưa biết nói và chưa 
ệ Tưởng tâm sở (sañfñã cetasika) sinh khởi với mỗi tâm. Nó ghi nhớ và nhận ra 
đôi tượng hoặc đánh dâu đôi tượng đê sau này có thê nhận ra. 


Sañña cetasika, remembrance or perception, arises with each citta. lt 
remembers or recognizes the objJect or marks 1t so that 1t can be recognized 
later on. 


146 


biết ý nghĩa của các từ ngữ chế định được sử dụng trong 
ngôn ngữ giao tiếp cũng có thể kinh nghiệm các khái 
niệm là một “khối tổng thể”. Khi lớn, chúng được học 
các từ ngữ chế định để có thể gọi tên các đồ vật khác 
nhau để có thể hiểu con người hay đồ vật được nói tới là 
gì. Từ “khái niệm” trong tiếng Anh (tiếng Pãli là 
paññatti) vừa có nghĩa là ý niệm là đối tượng của suy 
nghĩ, cũng như tên gọi hoặc thuật ngữ được sử dụng đề 
mô tả ý niệm ấy. 

Chúng ta không nên có tránh suy nghĩ về các khái 
niệm; ngay cả một vị A la hán cũng nghĩ về khái niệm 
bởi vẫn có duyên cho suy nghĩ sinh khởi. Các vị A la 
hán không dính mắc vào các khái niệm nhưng chúng ta 
thì có. Chúng ta chưa tận diệt được ngã tưởng 
(attasañña), nhớ tưởng sai lầm về mọi thứ là “tự ngã”. 
Chúng ta dính mắc với hình dáng bên ngoài của đồ vật 
và cả những chỉ tiết. Khi dính mắc vào hình ảnh một 
người đàn ông hay một người đàn bà, chúng ta không 


biết về thực tại xuất hiện qua mắt, đối tượng thị giác, và 


147 


vì vậy, chúng ta chỉ biết về một khái niệm mà không 
phải là một thực tại. Chúng ta không chỉ thích hình dáng 
bên ngoài của đồ vật mà chúng ta còn thích cả các chi 
tiết. Chúng ta dính mắc vào thương hiệu quần áo, xe 


hơi. 


Một người đã viết cho tôi rằng sự thật chế định 
thì vẫn là sự thật. Người ấy tin rằng tâm (citta), tâm sở 
(cetasika) và sắc (rũpa) cấu thành nên một con người, 
một chúng sinh thực sự tồn tại. Anh ấy thấy răng khi 
nảo ta áp dụng phương pháp rèn luyện vipassana, các 
pháp chân đề sẽ xuất hiện và khi nào ta sống cuộc sống 


thường nhật thì sự thật chế định lại xuất hiện. 


Tôi cho rằng chúng ta không nên suy nghĩ về việc 
“rèn luyện vipassanä” như là một phần tách biệt khỏi 
cuộc sống hàng ngày. Có duyên cho các suy nghĩ về 
khái niệm, về “khối tổng thể”, chúng ta cần ngôn ngữ 
chế định để giao tiếp với mọi người. Chúng ta nên sống 
một cách tự nhiên nhưng chúng ta vẫn có thể phát triển 


hiêu biệt về tâm, tâm sở, và sắc trong cuộc sông hàng 


148 


ngày. Một người có thê tin rằng chúng là các yếu tố cầu 
thành nên một cái tổng thể, nhưng cái tổng thể ấy ở 
đâu? Nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta, nó 
không thể được trực tiếp kinh nghiệm. Ta nghĩ rằng 
mình thấy người giơ tay hay đi bộ nhưng trên thực tế, có 
vô số các danh pháp và sắc pháp sinh diệt. Chừng nào 
chưa chứng nghiệm được sự sinh diệt của danh và sắc, 
chúng ta còn dính mắc vào ý niệm về cái xuất hiện là 
con người, đản bà hay đàn ông, cái hay hay cái kia. 
Chúng ta dính mắc vào khái niệm về ai đó hay cái gì đó. 

Khun Sujin viết trong cuốn “Khảo cứu pháp chân 


đê”, chương vê “Khái niệm” như sau: 


“Ta sẽ biết răng khái niệm không phải là pháp chân 
để nếu ta học nhận ra các đặc tính của các pháp chân 
để sinh khởi cùng nhau. Ta cần chánh niệm về từng 
đặc tính một khi nó xuất hiện qua từng giác quan. Đề 
có thể biết được chân lÿ, ta cần chứng nghiệm sự sinh 
và diệt của sắc, cái xuất hiện một mình qua một giác 


quan tại một thời điểm. Môi sắc chỉ tôn tại kéo dải 


149 


trong mười bảy sát na tâm. Vì vậy, sắc sinh khởi 
không có thời gian đứng, đi, hay làm bất cứ thứ gì. 
Trong thời gian ta giơ tay, đã có nhiều hơn mười bảy 


sát na tám trồi đi. 


Ta thấy mọi người đi lại và giơ tay, nhưng trên thực 
tẾ các sắc sinh và diệt ngay lập tức và được tiếp nối 
bởi các sắc khác. Sắc là đối tượng thị giác xuất hiện 
trước các tâm thuộc lộ trình nhãn môn và sau khi có 
các tâm hộ kiếp diệt đi, có nhiễu lộ trình tâm qua ÿ 
môn. Chính vì vậy mà ta có thể thấy mọi người đi và 
giơ tay. Mười bảy sát na tâm trôi qua vô cùng nhanh. 
Vì thể, ta cần phải suy xét xem cái gì thực sự xảy ra. 
Cẩn phải biết rằng, sắc xuất hiện tại khoảnh khắc 
này qua mắt chỉ kéo dài mười bảy sát na tâm và rằng 
nó phải diệt đi trước khi âm thanh có thể được kinh 


nghiệm qua tai. Dường như có thể thấy và nghe cùng 


3 Sắc không diệt nhanh như tâm nhưng nó cũng diệt đi rất nhanh. So sánh về 
thời gian tồn tại của danh và sắc, sắc tồn tại bằng thời gian 17 sát na tâm. 


Rupa does not fall away as rapidly as citta, but it still falls away very rapidly. 
Comparing the duration of rũpa with the duration of citta 1t has been explained 
that rúpa lasts as long as seventeen momentfs of ciffta. 


150 


một lúc, nhưng giữa khoảnh khắc của cái thấy và cải 
nghe, có khoảng thời gian nhiễu hơn mười bảy sát na 
tâm. Đối tượng thị giác xuất hiện qua mắt, tôn tại 
trong mười bảy sát na tâm phải điệt đi trước khi tâm 


nghe (nhĩ thúc) sinh khởi. 


Dường như có thể có nghe và thấy xảy ra cùng một 
lúc, nhưng chúng là những khoảnh khắc khác nhau 
của các tâm kinh nghiệm các đổi tượng khác nhau. 
Sắc sinh và diệt và tiếp nối nhau. Đối tượng thị giác 
xuất hiện qua nhãn môn và sau các tâm hộ kiếp giữa 
các lộ trình, nó xuất hiện qua ý môn. Khi ấy có các lộ 
trình tâm qua ý môn suy nghĩ về khái niệm. Đó là lÿ 
do vì sao có thể xuất hiện người đi, giơ tay hay cử 


động. ” 


Ta có thể thường xuyên được nghe rằng các pháp 
chân để không phải là khái niệm và nhắc lại điều này 
cho bản thân nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Khi hiểu biết 
đúng về các thực tại được phát triển, ta có thể học được 


khi nào đối tượng của tâm là một pháp chân đề và khi 


151 


nào là suy nghĩ vê một khái niệm. Điêu này hoàn toàn 
tùy thuộc, liệu đó là duyên cho pháp chân đê xuât hiện 
và có thê có chánh niệm về đặc tính của nó hay là duyên 


cho suy nghĩ vê một khái niệm. 


Chúng ta có xu hướng dính mắc vào một tự ngã 
phát triển tứ niệm xứ và muốn nhanh chóng đạt được 
các tầng tuệ. Nếu có mong muốn như vậy, điều đó sẽ 
ngăn trở hiểu biết về các thực tại là vô ngã. Các tầng tuệ 
chỉ có thể xuất hiện khi có đủ duyên cho chúng sinh 
khởi, không phải bởi ta cô gắng điều khiển sự sinh khởi 


của chúng. 


Khun SuJn việt vê chánh niệm trong cuôn 
“Khảo cứu pháp chân đê” chương “Ba mươi bảy phâm 


trợ đạo” như sau: 


“Chánh niệm không sinh khởi dễ dàng và lúc ban đầu 
sẽ không thể thường xuyên. Lý do là bởi vô mình, 
dinh mắc và tất cả các pháp bất thiện khác đã được 
tích lũy trong một khoảng thời gian vô cùng tận trong 


vỏng luận hồi sinh tử. Và cũng vậy, trong kiệp sông 


152 


này, từ khi chúng ta sinh ra, các phiên não đã được 
tích lũy hàng ngày. Người hiểu đúng đắn về nhân và 
quả của các thực tại biết rằng mình cần rất nhiều 
kham nhân và bên bỉ để nghe Pháp, nghiên cứu Pháp 
một cách kỹ lưỡng và suy xét về nó. Chỉ khi ấy, ta mới 
hiểu được đúng các đặc tính của thực tại xuất hiện 
qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Nhờ việc nghe 
và suy xét, các nhân duyên thích hợp được tích lũy 
cho sự sinh khởi của tứ niệm xứ, của chánh niệm và 
sự suy xét về đặc tính của các thực tại đang xuất 
hiện. Bằng cách ấy, các thực tại có thể được biết như 
chúng là. Thông qua sự hay biết về các thực tại, ta sẽ 
trực nhận được sự thật giống như những gì ta đã 
nghe và hiểu về mặt tư duy rằng tất cả các pháp, kế 
cả chảnh niệm của tứ niệm xứ và các chỉ của Bát 
Chánh Đạo, đêu là vô ngã. Chánh niệm của tứ niệm 
xứ có thể sinh khởi khi có các duyên đây đủ, tức là 
khi các tâm đại thiện hợp trí sinh khởi đi sinh khởi lại 
và nhờ vậy tuệ giác được tích lũy. Khi đó, mọi người 


không còn đi xa khỏi chánh đạo nữa. Họ sẽ không ổi 


153 


theo sự thực hành nào khác ngoài sự hay biết, ghỉ 
nhận và suy xét các danh pháp và sắc pháp qua sảu 


cửa giác quan ”. 


Ta có thê để ý đến các thực tại khác nhau, và có 
thể nhớ rằng cái thấy là danh, khác với cái được thấy là 
sắc. Kinh nghiệm trực tiếp danh là danh và sắc là sắc mà 
không có ý niệm về tự ngã lại là một bược nữa. Không 
có ai khác có thể chỉ ra chính xác chân lý được trực ngộ 
thế nào bởi tuệ giác phát triển theo những duyên riêng 
của chúng. Cái thấy sinh khởi và ta được học rằng thấy 
là danh, nhưng chừng nào tuệ giác chưa tận diệt ý niệm 


vê ngã thì vân còn ý niệm vê một người thây. 


Khi tuệ giác được phát triển đến tầng tuệ minh sát 
(vipassana ñãna) đầu tiên, các đặc tính của danh và sắc 
sẽ hiện lộ rõ ràng, từng thứ tại một thời điểm, thông qua 
ý môn. Các đặc tính khác nhau giữa chúng được phân 
biệt rõ ràng, từng thứ một. Tại khoảnh khắc đó, không 
có ý niệm về một tự ngã kinh nghiệm và không có ý 


niệm về một “khôi” hay thê giới. Có vô ngã tưởng 


154 


~^~— 


(anatta-sañña) thay vì ngã tưởng (atta-sañña). Chỉ có 
danh và sắc xuất hiện, từng thứ một. Nếu ta thực sự hiểu 
rằng cần có vô ngã tưởng tại khoảnh khắc của minh sát 
tuệ, chúng ta sẽ không cố gắng tạo duyên cho sự sinh 
khởi của nó bởi lúc ấy sẽ là ý niệm về ngã. Điều này sẽ 
cản trở sự phát triển của vipassanã. 

Khun Sujin đã giải thích rằng: khi những khoảnh 
khắc của minh sát tuệ diệt đi, thế giới lại xuất hiện như 
trước kia, như nó vẫn thường xuất hiện, là một “tông 
thể” hay sự tập hợp của mọi thứ. Ta có thể ngạc nhiên 
rằng các thực tại là vô ngã chỉ xuất hiện tại khoảnh khắc 
của minh sát tuệ, và rồi sau đó thế giới lại xuất hiện như 
trước kia, là một “tổng thể”. Chăng lẽ không có gì thay 
đổi sao? Ta có thể cho rằng việc đạt được tầng tuệ đầu 
tiên đã là một thành quả rồi, nhưng điều đó thì chưa đủ. 
Dính mắc vào ý niệm về ngã đã được tích lũy rất kiên 
cố, nó không thể được tận diệt ở tầng tuệ đầu tiên. Ta 


phải biết ứng dụng hiểu biết đã đạt được ở khoảnh khắc 


155 


của minh sát tuệ và tiệp tục phát triên trí tuệ vê tât cả 
các danh và sắc xuât hiện. 
Chỉ đên tâng tuệ thứ tư, tâng tuệ đầu tiên của 
ˆ ˆ n Ass4 . *^ÀA ” ⁄ r * r 
“đại minh sát tuệ”, sự sinh diệt của danh, sắc mới có 
thê được chứng ngộ. Bây giờ đây, tại khoảnh khắc này, 
tính cứng xuât hiện và rôi diệt ngay. Nhưng rôi, nó lại 
được tiêp nôi rât nhanh bởi sắc kê tiệp là tính cứng nên 
dường như tính cứng kéo dài. Môi thực tại được tiêp nôi 
bởi một thực tại khác tương tự nhưng không giông 
nhau. Môi thực tại chỉ xuât hiện một lần duy nhất trong 
vòng sinh tử luân hôi và rôi diệt đi, không bao giờ trở 
lại. Khi gặp những người thân thiệt với mình, chúng ta 
không nên quên răng cái thây chỉ thây đôi tượng thị giác 
và răng cái thây và đôi tượng thị giác chỉ kéo dài trong 
“Ba tầng tuệ minh sát đầu tiên là các tầng tuệ sơ khởi, chúng được gọi là “tiêu 
minh sát tuệ” (tauruna vipassan). Tầng tuệ thứ tư là tầng tuệ đầu tiên của “đại 
minh sát tuệ” (mãha vipassanä ñãna). Mãha có nghĩa là đại, lớn. Các đối tượng 
của minh sát tuệ là danh và sắc xuất hiện và khi tuệ giác phát triển, các đặc 
tính của nó được xuyên thấu hơn. The first three stages of vipassanã ñãna are 
begInning stages, they are called “tender Insipht”, tauruna vipassana. The 
fourth stage 1s the first stage of mahã-vipassana ñana. Mahã means great. The 


obJects of insight are the nama and rupa which appear, and as insight develops 
their characteristics are penetrated more. 


156 


một khoảnh khắc rồi diệt ngay. “Mọi thứ đều ra đi, ra đi 
và ra đi vĩnh viễn”, Khun Sujin đã nhắc nhở chúng ta 
như vậy. Nó đến và rồi đi mãi. Thật hữu ích khi suy xét 
về vô thường nhưng điều đó không giống kinh nghiệm 
trực tiếp về sự sinh diệt của danh, sắc. Khi tầng tuệ đầu 
tiên của “đại minh sát tuệ sinh khởi, vipassanäa sẽ trở 


thành “lực” (bala)”. 


Khi có chánh niệm về tính cứng hiện giờ, hiểu 
biết về đặc tính này vẫn còn thô; các thực tại vẫn chưa 
được hiểu một cách tường tận. Không có sự trực nhận 
về đặc tính của danh và sắc xuất hiện từng thứ tại một 
thời điểm, cũng không có chứng ngộ về sự sinh diệt của 
chúng. Khi tuệ giác trở thành “lực”, nó không thể bị lay 
chuyền. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu của đại minh sát tuệ, 
tuệ giác vẫn chưa đủ sắc bén để có sự xả ly khỏi các 
thực tại. Ở giai đoạn thứ hai của “đại minh sát tuệ”, “tuệ 
diệt” (bhanga ñãna), tuệ giác hướng đến sự diệt đi của 
Các tâm sở cụ thể được phân loại thành “ngũ lực”, gồm có: tín, tấn, niệm, 


định và tuệ. Khi những phẩm chất này được phát triển đến mức chúng không 
thể bị lay chuyên bởi những pháp đối nghịch, chúng sẽ trở thành lực. 


157 


các thực tại và thây răng chúng không thê nương vảo. 
Ngay cả khi tuệ giác đã trở thành “lực”, nó vẫn cân 
được tiệp tục phát triên đê có thê có nhiêu hơn nữa “sự 


xả ly” khỏi danh và sắc. 


Chúng ta đọc trong “Đạo vô ngại giải” 


(Luận về trí, chương 29, đoạn 445) như sau: 


Lực quản thực tánh: quản thực tánh là lực theo nghĩa 


nào? 


Không lay chuyển vì nhận thức về trường tôn nhờ 
quản vô thường, nhự vậy là lực quản thực tánh. 
Không lay chuyển vì nhận thức về vui sướng nhờ 
quản về khổ, như vậy là lực quán thực tánh. Không 
lay chuyển vì nhận thức về ngã nhờ quản không phải 
là ngã... không lay chuyển vì thích thú nhờ quản 
nhàm chán... không lay chuyển vì tham nhờ quán hết 
ham muốn... không lay chuyển vì sanh khởi nhờ quản 
/99} diệt... Không lay chuyển vì bảm níu nhờ quán 


buông bỏ, như vậy quản thực tánh là lực. 


158 


Nó không thể lay chuyển được, không thể dời chuyển 
được và không thể bị đổi hướng vì dao động, vì nhiễm 
lậu và các tập hợp đi kèm với vô mình nên quản thực 


tánh là lực. 
Đây là quán thực tánh kể như là lực. 


Hiểu biết đúng về các thực tại cần phải được phát 
triển khi chúng xuất hiện qua sáu cửa giác quan. Khi 
thấy có nhiều điều mình chưa biết, chúng ta có thể có 
trạng thái khẩn cấp tu niệm để tiếp tục vun bồi tứ niệm 
xứ. Gabi viết cho tôi rằng cô ấy đã đọc “Các tầng tuệ 
minh sát” của Khun Sujin với niềm hân hoan lớn. 
Cô ấy đã viết: 

“Chương này chỉ ra rất rõ ràng về sự phức hợp của 
việc phát triển tứ niệm xứ và việc phát triển nỏ phức 
tạp đến mức nào. Điều này không khiến tôi nản chí 
mà trải lại, tôi thấy hứng thú, dành thời gian tra cứu 
kinh điển và nhờ đó được nhắc nhở về sự thật rong 


cuộc sông hàng ngày. Tôi được nhắc nhở răng chỉ có 


159 


các pháp chân để là thực và mọi thứ khác chỉ là 


tưởng tượng ”. 


Trong chú giải 7Trưởng lão nỉ kệ (Therigathä), 
Phẩm 3, Tập Ba kệ, mục XXXIV về Sukkã, chúng ta 
đọc rằng bà Sukkã, trong nhiều kiếp sống, đã nghe các 
vị Phật giảng pháp, từ bỏ cuộc sống thế tục, nghiên cứu 
Giáo pháp và giảng giải cho những người khác. Dù mức 
độ hiểu biết Giáo pháp của bà rất lớn nhưng bà vẫn 
không đạt được giác ngộ. Trong thời của Phật Thích ca, 
bà đã nghe lời dạy từ Ngài và khi nghe ni sư 
Dhammadinnä thuyết pháp, bà đã phát triển tuệ giác và 
đạt A la hán quả. Có lần khi bà thuyết Pháp, một vị Chư 
thiên sống trên cây đã được truyền cảm hứng bởi những 
lời dạy của bà và khích lệ mọi người đến nghe. Cuối đời 
mình, Sukkã tuyên bố quả vị mình đạt được băng một 
câu kệ. Bà gọi tên mình là Sukkã, nghĩa là sáng chói, 


TỰC TỠ. 


160 


Chúng ta đọc như sau: 
Hỗổi này nàng Sukkã! Người con của ảnh sảng! 
Được ly tham định tĩnh, 
Nhờ ánh sáng Chánh pháp, 
Hãy mang thân cuối cùng, 
Sau khi thấy ma quân. 


Mặc dù Sukkãä đã nghe Pháp từ nhiều đời chư 
Phật nhưng vẫn cần rất nhiều đại kiếp để phát triển các 
Ba la mật cùng tứ niệm xứ. Tuy nhiên, thay vì băn 
khoăn về việc làm sao để đạt được A la hán quả, chúng 
ta có thể ghi nhận lợi ích của tứ niệm xứ ngay bây giờ. 
Trước khi nghiên cứu Giáo pháp, chúng ta không biết 
về tâm, tâm sở và sắc. Ta không biết rằng do các đối 
tượng dễ chịu hay khó chịu được kinh nghiệm qua các 
cửa giác quan mà các phiền não như dính mắc hay sân 
hận sinh khởi. Nhờ việc nghiên cứu Giáo pháp và tứ 


niệm xứ, dân dân sẽ bớt vô minh vê các thực tại trong 


1ó1 


cuộc sống hàng ngày. Sự phát triển hiểu biết đúng cần 
nhiều đại kiếp nhưng dù chỉ một khoảnh khắc của cái 
hiểu đúng về danh và sắc sinh khởi hiện giờ cũng lợi lạc 
bởi nó sẽ được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc khác. Chúng ta không nên dễ dụ bản thân bằng 
việc nghĩ rằng mình sẽ bớt sân nhờ tứ niệm xứ. Trước 
tiên, tà kiến về ngã cần phải được diệt trừ và chỉ đến 
tầng giác ngộ thứ ba, quả vị thánh Bất lai, sân mới được 
tận diệt. Nhờ việc nghiên cứu Giáo pháp của Đức Phật 
mà chúng ta có thể hay biết về sân. Ví dụ, khi đang nói 
chuyện và có cảm thọ khó chịu, ta nghĩ về “sân của 
mình” và cho đó là mình. Nhờ có tứ niệm xứ, ta có thể 
học đề thấy phiền não là các thực tại hữu vi, không phải 
là tự ngã. Cũng vậy, khi thấy điểm bắt lợi của bất thiện 
pháp, chúng ta sẽ tránh nói lời bất thiện nhưng ta nên 
nhớ rằng không phải có một tự ngã cô ý tránh mà chỉ là 


một loại danh sinh khởi bởi duyên riêng của chúng. 


Chúng ta đọc trong kinh vỀ sự quảng đại, khiêm 


nhường và từ hòa của ngài Xá Lợi Phất, người không 


162 


sân hận và có thể tha thứ mọi việc. Điều này có thể 
khích lệ ta có niềm tin vào lợi ích của tứ niệm xứ, nhân 
tố sẽ đưa đến sự thành tựu của các ba la mật. Tuy nhiên, 
ta không nên quên rằng ngài Xá Lợi Phất đã phát triển 
trí tuệ trong vô vàn kiếp sống cho đến khi Ngài diệt tận 


mọi phiền não và đạt A la hán quả. 


Chúng ta đọc trong “Cú giải kinh Pháp cú” 
(Phẩm 26, chú giải cho khổ 389, 390) về đức hạnh của 
Ngài Xá Lợi Phất. Một người Bà la môn muốn thử sự 
nhẫn nại của Ngài Xá Lợi Phất nên đã cố khiêu khích để 
chọc giận Ngài. Khi Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, vị 
này đã đi sau Ngài và dùng năm tay của mình đấm rất 
mạnh vào lưng Ngài. Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi 
“Cái gì vậy?” mà không ngoảnh lại đằng sau để nhìn, 
tiếp tục bước đi. Khi người Bà la môn kia hối hận và xin 
tha thứ, Ngài Xá Lợi Phất đã tha thứ cho anh ta và nhận 
lời thỉnh mời trai tăng tại nhà anh ta. Chúng ta đọc trong 


Chú giải răng, các vị tỳ kheo đã đàm luận về sự việc đó 


163 


và thấy bị xúc phạm khi người Bà la môn đã đấm Ngài 


Xá Lợi Phất. Đức Thế Tôn đã nói với họ như sau: 


“ Này chư tỳ kheo, không có vị Bà la môn nào đâm vị 
Bà la môn khác; chỉ có kẻ gia chủ-phàm phu đắm một 
vị f} kheo-Bà la môn”; bởi vì khi một người đạt được 
quả vị Thánh Bất lai (anägam1), mọi sự sản hán đã 


hoàn toàn diệt tận nơi người ấy. ” 


Rồi chúng ta đọc Đức Thế Tôn đã thuyết pháp và 
đọc câu kệ sau, đoạn 389 và 390 trong “Kinh Pháp cú”: 


Đoạn 369: 
"Chớ có đập Phạm chỉ! 
Phạm chí chớ đáp lại! 
Xấu thay đập Phạm chí 
Đáp trả lại xấu hơn!" 
° Trong đoạn kinh, từ Bà la môn được dùng đề chỉ những người phát triển con 


đường Bát chánh đạo đưa đến quả vị A la hán. Một bậc A la hán đã hoàn toàn 
tận diệt mọi phiền não. 


164 


Đoạn 390: 

"Đối vị Bà-la-môn, 

Đây không lợi ích nhỏ. 
Khi ý không ái luyễn, 
Tâm hại được chận đứng, 
Chỉ khi ấy khổ diệt, " 


Khi mọi phiền não đã được tận diệt, đó là sự 
chấm dứt khổ, dukkha. Không có sự dính mắc và khi ai 
đó xử sự một cách khó chịu, người ấy không có cảm 
giác oán trách, không sân hận. Đó là sự an tịch hoàn 


hảo. 
Với tâm từ 


Nina Van Gorkom 


(Chuyển ngữ: Thanh Tâm và Nguyễn Huyễn) 


165 


Bức thư vipassana 7 





Hague, ngày 20 tháng 5 năm 199] 


Sarah thân mến! 


Cảm ơn về các cuốn băng mà bạn đã thu ở Băng 
Cốc khi bạn và Jonathan thăm Khun Sujin. Những cuộc 
thảo luận diễn ra ở những nơi khác nhau: trong công 
viên Safari, trong xe ô-tô, trong nhà hàng với nhạc nên 
thật to, trong công viên có vườn Nhật bản và trong nhà 
của Khun Sujin. Khung cảnh thì luôn thay đổi nhưng 
chúng chỉ là danh và sắc: các đối tượng thị giác và cái 
thấy, âm thanh và cái nghe và tất cả các thực tại khác. 
Chúng xuất hiện nhưng ta cần phải có những lời nhắc để 
không quên chánh niệm về chúng. Trong thư, bạn viết là 
bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc Pháp đàm vào 
các buổi chiều trong ba ngày bạn ở Băng Cốc, nhưng 


mọi thứ hóa ra lại khác với những gì bạn mong đợi. Một 


1ó6 


ngày Khun Sujin bị ốm và bà không thể nói nhiều. Tuy 
nhiên, bạn cũng đã có một buổi nói chuyện hay với em 
gái của bà và với Khun Duangduen. Chúng ta định ra 
các kế hoạch tuyệt vời nhưng ta chăng bao giờ biết cái 
gì sẽ xảy ra, bởi vì cái gì xảy ra đều là do nhân duyên. 
Thư của bạn là một lời nhắc lại về sự thật này. Tôi thích 
câu nhắc nhở của bả Khun Sujin lắm “Cuộc sống hàng 
ngày là một phép thử cho sự vun bồi hiểu biết và tuệ 
giác”. Chúng ta ở các hoàn cảnh khác nhau, có khi thì 
dễ chịu, lúc thì khó chịu, nhưng ta không nên quên rằng 
các thực tại đang xuất hiện nơi sáu căn, dù ta ở bất kỷ 


đâu. 


Bạn nói về stress trong cuộc sống hàng ngày, khi 
bạn làm việc. Bạn thấy khó để nhớ rằng chỉ có danh và 
sắc, và đây là vấn đề chung của tất cả chúng ta. Khi 
chúng ta cố loay hoay, vội vã để hoàn thành công việc 
của mình như lau chùi nhà cửa hay nấu nướng, ta tin 
rằng ta cần nhiều thời gian thảnh thơi và nhiẻu thời gian 


đề đọc kinh hơn. Nhưng, như Jonathan đã nhận xét, liệu 


167 


ta có thực sự dùng thời gian rảnh cho Giáo Pháp, hay ta 
sẽ làm các hoạt động khác, như chơi với máy tính, hay 
dùng nó để giải quyết một vấn đề gì đó? Chính các tâm 
khác nhau thôi thúc các hoạt động của ta, một vải tâm 
thì là thiện, nhưng các tâm bắt thiện thì nhiều hơn nhiều. 
Chúng sinh khởi do nhân duyên, và thay vì cố gắng 
kiểm soát chúng, ta nên phát triển hiểu biết của mình về 
chúng. Tôi thích câu trả lời của Khun Sujin răng, ta 
không nên lo lắng, vì lo lắng là tâm bất thiện và rằng 
chúng ta nên phát triển trí tuệ một cách thư giãn. Tôi 


dân ra lời của bà: 


..Hấy vun bồi một cách thư giãn, đừng vội. Bạn 
không nên muốn có kết quả nhanh chóng. Ta nên hiểu 
mức độ trí tuệ của chính mình. Khi có giây phút 
không hiểu, thì lúc đó không thể chuyển lại thành 
hiểu được. Nhưng, khi không có cái hiểu về đối trợng 
thị giác, ta có thể bắt đầu phát triển sự hiểu biết của 


mình. 


168 


Khun Sujin kế về cuộc sống hàng ngày của bà. Bà 
đi chợ, bà chơi trò xếp chữ và tiếp khách. Không phải 
lúc nào bà cũng đọc Kinh, nhưng bà nghe Pháp hàng 
ngày qua đài: Bà theo con đường Trung Đạo. Không 
nên có một ý tưởng rằng ta nên phát triển tứ niệm xứ 
(satipatthana). Ta không thể đoán trước được giây phút 
tới sẽ như thế nào. Khi có dính mắc, ta có thể xem nó 
chỉ như là một thực tại. Bà Khun Sujin chỉ ra rằng 
chúng ta cần rất nhiều “nguyên liệu” cho sự phát triển 
chánh kiến. Các nguyên liệu này là các tâm sở tịnh hảo 
(sobhana cetasikas) đã được tích lũy và có thể hỗ trợ lẫn 
nhau để chánh kiến có thể phát triển đến một mức độ 
nào đó, khi nó có thể thoát khỏi tà kiến về ngã. Một 
người đầu bếp cần rất nhiều nguyên liệu đề làm nên một 
bữa ăn. Cũng như vậy, rất nhiều nguyên liệu cần có cho 
một khoảnh khắc hiểu chính xác về thực tại đang có 
mặt. Rất cần thiết phải tích lũy nhiều thời gian nghe, 
đọc, nghiên cứu và nghiền ngẫm. Khi chúng ta học giáo 
pháp kỹ lưỡng, ta thu thập các nguyên liệu giúp dẫn đến 


sự hiêu biệt trực nhận sau này. 


169 


Bà Khun SuJnn nói: 
Ta đọc để hiểu về khoảnh khắc này 
Ta nghe để hiểu về khoảnh khắc này 
Ta nghiên ngâm để hiểu về khoảnh khắc này 


Khi ta hay biết mà vẫn không có tiến bộ, ta có thể 
biết lý do: không có hiểu biết trọn vẹn về các chỉ tiết 
của GIáo Pháp. 

Bạn băn khoăn tại sao ta nên biết kỹ lưỡng về Tứ 
Đại, Đất, Nước, Lửa và Gió, vốn là các sắc cơ bản có 
các đặc tính cứng, dính kết, nhiệt độ và chuyên động 
sinh khởi với mỗi nhóm sắc. Tôi thích cuộc thảo luận 
của bạn với Khun Sujin, vì mọi người thường băn khoăn 
tại sao cần phải biết những chi tiết này. Bạn đã hỏi tại 
sao nếu chỉ hay biết cảm giác cứng khi nó xuất hiện thì 
chưa đủ. Khun Sujin đã trả lời rằng khi ta chỉ hay biết 
về cảm giác cứng thôi thì chưa đủ. Có rất nhiều thực tại 
xuất hiện và chúng được tạo duyên bởi nhiều yếu tố 


khác nhau. Đối tượng thị giác là sắc xuất hiện qua nhãn 


170 


căn, nhưng đối tượng thị giác không sinh khởi một 
mình, chúng sinh khởi trong một nhóm các sắc khác, mà 
trong đó có tứ đại. Các đối tượng thị giác đa dạng vì 
chúng được duyên bởi sự phối hợp của tứ Đại. Các kiến 
thức chi tiết giúp ta nhận ra rằng những gì mình kinh 
nghiệm chỉ là các thực tại do duyên tạo. Chúng ta càng 
hiểu về các nhân duyên, ta càng hiểu rằng không có 
ngã. Khun SuJin cũng nói là những gì ta học được ở 
kiếp này sẽ bị quên khi ta tái sinh trong kiếp sau, nhưng 
khi ta nghe lại [ở kiếp sau], sẽ có nhân duyên giúp ta 
hiểu Pháp sâu sắc hơn. Việc học Giáo Pháp không bao 
giờ mất đi. 

Cũng có ích khi ta biết về các loại tâm khác nhau 
sinh khởi trong các lộ trình vì đây chính là cuộc sống 
thường nhật của chúng ta. Như Khun SuJm nói, ta học 
để hiểu về giây phút này. Ta không nên quên mục đích 
của việc học. Khi có sự tiếp xúc với đối tượng thị giác, 
âm thanh hay các đối tượng của giác quan khác qua sáu 


căn, các đôi tượng này được kinh nghiệm bởi các tâm 


171 


sinh và diệt, nói tiếp nhau trong các lộ trình. Trong mỗi 
một lộ trình, có các tốc hành tâm, có thể là thiện hoặc 
bất thiện, nhưng hầu như chúng ta toàn không biết về 
điều này. Từ các đối tượng được kinh nghiệm qua các 
căn khác nhau, ta tạo dựng các câu chuyện dải, ta bị 
chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Các tâm suy nghĩ 
sinh khởi trong lộ trình của ý môn, chúng có thể là tâm 
thiện, nhưng phân lớn là bất thiện. Ta dính mắc với mọi 
người xung quanh hoặc ta khó chịu về họ và ta quên 
rằng chăng có ai cả, chỉ là danh và sắc. Khun Sujin nhân 
mạnh trong cuộc thảo luận răng khi ta đi ngủ, những câu 
chuyện ta dựng nên trong ngày bị quên lãng. Đúng là 
khi tôi ngủ, tôi không biết tôi là ai, tôi đã lấy ai hay tôi 
đang sống ở đâu. Ta quên đi niềm vui, sự sợ hãi và các 
lo lăng. Khi ta ngủ, và không mơ, không có lộ trình của 
các tâm kinh nghiệm các đối tượng tiếp xúc qua sáu căn. 
Khi đó có các tâm hộ kiếp (bhavangaciftas), tâm có 
chức năng duy trì sự tương tục trong kiếp sống, và 
những tâm này kinh nghiệm cùng một đối tượng với tái 


sinh thức, là đôi tượng được kinh nghiệm ngay trước tử 


172 


thức của kiếp trước. Biết các chỉ tiết này sẽ có ích, 
chúng giúp ta hiểu được những câu chuyện mà ta đang 
đăm chìm vào bây giờ thực ra chẳng là gì cả. Chúng chỉ 
tồn tại chừng nào ta còn nghĩ về chúng, nhưng chúng sẽ 
bị quên ngay khi ta ngủ. Khun Sujin nói rằng ta không 
nên đợi đến lúc ta đi ngủ để quên đi các câu chuyện 
mình đã dựng nên, mà ta nên buông chúng từ ngay bây 
giờ. Dính mắc không mang lại bình an. Hiểu rằng mọi 
thứ chỉ là tạm bợ tạo duyên cho an tịnh. Ta có thể nhân 
ra rằng các lộ trình của tâm kinh nghiệm các đối tượng 
giác quan lướt qua như một nháy sáng, và rồi sau đó là 
các suy nghĩ về chúng. Ta sống trong thế giới của suy 
nghĩ từ khi sinh ra đến lúc chết. Ta có các cảm thọ khác 
nhau vì do các suy nghĩ, nhưng (kỳ thực) mọi thứ qua 
nhanh như một nháy sáng, rất tạm bợ, vô thường. Sau 
cái thấy, là suy nghĩ, sau cái nghe, là suy nghĩ. Những gì 
chúng ta thường cho là trường tồn xuất hiện trong một 
khoảnh khắc rất ngắn và sau đó hoàn toàn biến mất. Ta 
đã nghe điều này rồi, nhưng được nghe nhắc lại sự thật 


nảy thật là tốt. 


173 


Khun SuJnm đã nhận xét: 


Trong ý niệm của bạn, dường như là mọi thứ là 
trường tôn, nhưng mọi thứ đều rất ngắn ngủi, chẳng có 
gì cả. Khi ai đó nói, “ Cuộc đời thật ngắn”, ta nên nhớ 
rằng mỗi khoảnh khắc- sát na còn ngắn hơn nữa. Nó 
không bao giờ quay lại. Ta nghe chim hót nhưng nó trôi 


qua trong một tích tắc. 


Bạn đã nhận xét răng mới chỉ có các suy nghĩ về 
sự vô thường mà thôi, và đó là một hình thức thiền chỉ 
(samatha) với vô thường làm đối tượng. Bạn đưa ra 
điểm này rất hay. Chúng ta đều có cảm giác rằng mình 
hiểu về vô thường trên lý thuyết và rằng ta có thể suy 
nghĩ về nó, nhưng ta không trực tiếp kinh nghiệm chân 
đế. Tôi dẫn ra một đoạn trong phần nói chuyện của bạn 
với Khun SuJin 

Khun Sujin: Có thể có những khoảnh khắc của trí 
tuệ, hiểu về thực tại sinh diệt, nhưng điều này còn phụ 


thuộc liệu sự phát triển của tuệ giác đã đạt đến mức đó 


174 


hay chưa. Đây không phải là vấn đề của mong muốn 


hay cô găng, mà đó là vân đê của sự vun bôi tuệ giác. 


Sarah: Nói vê các tâng tuệ thường làm ta lo lăng. 
Tại sao ta không chỉ cân chánh niệm về các đặc tính 


đang sinh khởi? 


Khun Sujin: Kể cả khi nói về các tầng tuệ, ta cũng 
không cần phải lo lắng về chúng. Có thể ở đây có sự vô 
minh và dính mắc. Ta lo lắng, muốn trải nghiệm các 
tầng tuệ. Ta phải phát triển sự hiểu biết đã. Sau đó, ta sẽ 
không còn lo lắng về các tầng tuệ. Ta sẽ biết rằng ta sẽ 
đạt các tầng tuệ một ngảy nào đó, nếu con đường đi của 
ta là đúng. Mỗi khoảnh khắc hiểu biết sẽ dẫn đến hiểu 
biết nhiều hơn. Chỉ có sáu căn mà thôi. 

Cái thấy tiếp nối qua các kiếp sống. Nếu một 
người bây giờ chết và được tái sinh trong cõi thiên 
chăng hạn, cái thấy sẽ theo ngay tức thì và nó luôn là 
như thế từ vô lượng kiếp . Một người có thể thấy rất 


nhiều và không hiểu về cái thấy cho đến khi nghe Pháp 


175 


và bắt đầu phát triên trí tuệ. Khi đó sẽ có sự hiệu biệt vê 


cái thấy như nó là. 


Nêu một người nghĩ răng việc phát triên trí tuệ là 
quá khó và răng nên làm các việc khác đê có chánh 
niệm hơn, người đó đã không thây được giá trị của 


chánh niệm về thực tại và hiệu biệt vê chúng. 


Bài kinh sau nhắc chúng ta rằng trí tuệ không 
phát triển chỉ vì ta mong ước, và răng nó chỉ tăng trưởng 
bằng cách vun bồi nó ngay bây giờ. Ta đọc trong 
Tăng Chỉ Bộ Kinh (Quyền 3, Chương X, Đoạn 91, Cấp 
thiết): 


Này các Tỷ-kheo, có ba việc cấp thiết này, người 
nông phu gia chủ cân phải làm. Thế nào là ba? Ở 
đáy, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ mau lẹ 
khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, sau khi 
mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, 
liễn mau lẹ gieo hạt giống, sau khi mau lẹ gieo hạt 


giống, liên mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này các 


176 


Tỷ-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông phu 
gia chủ cần phải làm. 

Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không 
có thân lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm 
nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trồ 
hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín”. Nhưng chính theo 
thời gian của người nông phu gia chủ, các cây lúa do 
sự hướng dẫn của thời tiết được mọc lên, được trồ 
hạt và được chín. Cũng vậy, này các T)-kheo, có ba 
công việc cấp thiết này Tỷ-kheo cần phải làm. Thế 


nào là ba? 


Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng 
thượng định học, chấp hành tăng thượng tuệ học. Ba 
công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo cân phải làm. Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, 
không có thân lực hay không có uy lực (để ra lệnh): 
“Hôm nay, tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp 
cũng vậy”. Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời 


177 


gian Tỷ-kheo ấy sử dụng để học tập tăng thượng giỏi, 
để học tập tăng thượng tâm, để học tập tăng thượng 
tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 


có chấp thủ. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 
“Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để 
chấp hành tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước 
muốn của ta để chấp hành tăng thượng tuệ học ”. Như 


vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


Việc chấp hành tăng thượng giới, tăng thượng 
định vả tăng thượng tuệ chính là tam học Giới, Định, 
Tuệ của con đường Bát Chánh Đạo. Ta có thể giữ mãi 
suy nghĩ răng việc chứng ngộ chân lý là quá khó. Ta trì 
hoãn chánh niệm về giây phút hiện tại và ta vẫn mong 
rằng sẽ có lúc sự giác ngộ sẽ xảy ra. Ta không nên đợi 
có một phép màu. Nếu không có sự vun bồi trí tuệ ngay 
từ bây giờ, các phiền não sẽ không thể bị đoạn trừ. Ta 


không thể rút ngăn quá trình phát triển trí tuệ, nhưng khi 


178 


ta hiểu răng phát triển con đường Bát Chánh Đạo là 
cách duy nhất để diệt trừ vô minh, đó sẽ là nhân duyên 
cho chánh niệm. Đồng thời, cũng cần phải nhớ rằng 
không nên có ý niệm về một cái ngã đang cố gắng 
chánh niệm. Không nên có dính mắc vào chánh niệm, vì 
nếu vậy, chánh niệm không thể sinh khởi. Chánh niệm 
sinh khởi vì các nhân duyên riêng của nó, đó là học 
Giáo Pháp, nghe và nghiền ngẫm. Ta không nên đồ lỗi 
sự thiếu chánh niệm của mình cho hoàn cảnh. 


Khun Sujnn nói: 

Khi ta muốn kiểm soát hoàn cảnh, ta đang tạo 
thêm các câu chuyện, các khái niệm. AI thấy được giá 
trị của chánh niệm sẽ có chánh niệm ngay tức thì và sẽ 
không mong phải đi tới đâu khác nữa. Người đó biết 
rằng cần một thời gian lâu dài để phát triển tuệ giác. 

Bạn đã có thảo luận [với Khun Sujin] về nhận 
biết sự khác nhau giữa thiện và bất thiện. Chúng ta biết 
trên lý thuyết rằng chúng khác nhau, nhưng ta cũng thấy 


khó mà biết một cáchtrực tiếp khi tâm là thiện hay bất 


179 


thiện. Khi ta giúp một ai đó, thì lúc đó có các tâm thiện, 
nhưng cũng có thể có cả tâm bất thiện dính mắc với 
người ta giúp hoặc dính mắc với “tâm thiện của ta”. Các 
tâm rất vi tế và chúng thay đổi nhanh chóng.” 
Khun Sujin nói rằng cần phải biết sự khác nhau giữa 
thiện và bất thiện, nếu không, ta sẽ không thể phát triển 
được thiện pháp. Bà giải thích rằng chúng ta chỉ có thể 
biết được giây phút hiện tại: 


Nếu ta không nói về giây phút này, làm sao ta có 
thể biết liệu tâm là thiện hay bát thiện? Biết điều này 
trong cuộc sông hàng ngày là rất có ích. Khi bạn nghĩ về 
lợi ích của người khác mà không có dính mắc, có thể có 
thiện, ở cấp độ bồ thí. Mọi người có thể có nhiều tâm 
thiện trong một ngày nhưng họ không biết. Chánh kiến 


thì hiểu rằng đó là các danh khác khác nhau. 


Bà Khun Duangduen đã mời Jonathan uống cà 
phê. Khi bà làm việc này cho Jonathan mà không có 
dính mắc, tâm đó là thiện. Thông thường, ta lo lắng quá 


nhiều về việc phát triển thiện pháp. Khun Sujin nhận xét 


180 


rằng một số người nghĩ và nghĩ và nghĩ mãi xem có thê 
có thêm nhiều thiện pháp bằng cách nào, trong khi đó, 
người khác chỉ cần làm các điều thiện bất kỳ khi nào có 
thời gian và cơ hội. Ta cứ lo mãi về tâm thiện và cả về 
tâm bất thiện của ta. Tôi để ý rằng Khun Sujin nhấn 
mạnh vài lần rằng ta không nên lo lắng và rằng ta nên 
phát triển chánh kiến một cách thư giãn. Bà lặp lại 
những gì bà nói ở Ân Độ về tâm sân của bà. Bà nói rằng 
khi bà sân, bà không thấy có vấn đề gì với cái sân ấy, vì 
sân khởi sinh do các nhân duyên của nó. Bà không nghĩ 
“Ôi, tôi đã học rất nhiều và vì vậy, tôi không nên sân 
chứ.” Gabi đã nghe các băng của bà nói được thu âm ở 
Ấn Độ và cô ấy viết cho tôi về những phản ứng của cô 
liên quan đến chủ đề này: 

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Khun Sujïn nói , “Cái 
sân của tôi không làm tôi bận tâm mây, tôi không muốn 
kiểm soát chúng”. Tôi bị choáng bởi những lời này và 
chúng khiến tôi có một cách tiếp cận hoàn toàn mới với 


sân và vô ngã, annata. Khun SuJin thường nói, “Đó 


181 


không phải là cái sân của bạn”, nhưng điều nảy vẫn 
chưa thuyết phục tôi lắm. Chăng nhẽ một người không 
nên cố găng cải thiện mình, không nên ép mình một 
chút sao, và nếu người đó có ý chí để làm điều này, họ 
có thể thành công không? Các buổi hội thảo, tập huấn 
được tô chức để giúp những người có vẫn đề trong quan 
hệ và giúp họ thay đổi hành vi, và những hội thảo đó đã 
thành công. Vậy mà bây giờ, tôi nghe từ Khun SuJm, 
“Cái sân không làm tôi bận tâm và tôi chắng muốn kiểm 
soát chúng”. Tại sao tôi lại bị bận tâm bởi cái sân của 
tôi? Bởi vì các cảm giác đi kèm là khó chịu và vì những 
người bạn của tôi không thích tôi sân, hoặc họ không 


ngưỡng nộ tôi nữa. 


Ta không thể ngăn không nghĩ, nhưng quan trọng 
là không quên rằng các pháp là vô ngã, ngoài tầm kiểm 
soát. Tôi nghĩ rằng ta có thể nói răng Khun Sujin không 
muốn kiểm soát cái sân “của bà ấy” và vì thế không bị 


nó làm xao động. 


182 


Đó chính là câu trả lời. Khi một người nhận ra 
rằng những gì xuất hiện “chỉ là một thực tại”, rằng đó là 
do duyên khởi, chứ không phải là do ngã, người đó sẽ bị 
xao động ít hơn. Điều này không có nghĩa là ta không 
nên phát triển các phẩm chất tốt đẹp. Ta nhận thấy rằng 
ta thường thất bại nhưng thay vì có sự khó chịu, khi đó 
có thể có hiểu biết về thực tại đang sinh khởi, và nhờ đó, 
các tâm sẽ là tâm thiện. Sẽ có sân nữa nhưng sau đó lại 
có các khoảnh khác của hiểu biết tiếp. Khi chúng ta thực 
sự nghiền ngẫm các thực tại, và có chánh niệm về 
chúng, sẽ có hiểu biết sắc bén hơn về các đặc tính của 
chúng. “Một người không lo lắng sẽ tiếp tục phát triển 
hiểu biết, Khun Sujïn nói. 

Bạn uống trà và vắt quả chanh và lúc đó Khun 
Sujin nhắc bạn về giây phút hiện tại. Bà nói: “Khi bạn 
vắt quả chanh, thay vì suy nghĩ về chánh niệm, có thể có 
hiểu biết về các đặc tính xuất hiện”. Chúng ta nghĩ và lo 
lắng về chánh niệm nhưng ta quên để ý các đặc tính 


mềm hay cứng xuất hiện liên tục. Anh Jonathan nhận 


183 


xét rằng các đặc tính của vô ngã không xuất hiện. Khun 

SuJnm trả lời: 
Bây giờ có một đối tượng thị giác. Có thể có hiểu biết 
rằng đó chỉ như là một đổi tượng thị giác. Ta sẽ học 
cách bắt đầu phân tách nhãn căn với ý căn. Đối 
tượng thị giác chỉ là một thực tại. Khi hiểu điều nây, 
ta có thể xóa bỏ ý niệm là có cái gì trong đó. Khi một 
người bắt đầu quá trình phát triển hiểu biết, sẽ không 
có sự phân tách giữa danh và sắc, chúng đễu trộn 
vào nhau. Vì vậy, sẽ không thể xóa bỏ ÿ niệm về ngã 
ở các thực tại. Bằng việc phát triển hiểu biết về thực 
tại từng chút một, ta có thể học rằng thực tại đang 
kinh nghiệm đối tượng hiện giờ chỉ là một danh, nó là 
một thực tại khác với các đổi tượng thị giác được 
nhìn thấy. Nếu ta hiểu điều này, ta sẽ hiểu rằng 
không có ai, hay cái gì trong đó. Đề hiểu rõ ràng về 
đối tượng thị giác, cái thấy, âm thanh, cái nghe, của 
tất cả các thực tại diễn ra qua sảu căn phải mắt thời 


gian. 


184 


Khi ta nhìn thấy ai đó, ta có thể nhớ rằng nó cũng 
giống như nhìn vào trong gương, vì chỉ có đối tượng thị 
giác là được kinh nghiệm và chăng có người nào cả. 
Chúng ta tự tạo các chuyện về người. Chúng ta bắt đầu 
hiểu rằng đó là đôi tượng thị giác, không phải một vật 
hay một người. Đây chăng phải bước đầu của sự hiểu về 
bản chất vô ngã của đối tượng thị giác hay sao? 
Khun Sujin đã chỉ ra vài lần trong buổi thảo luận răng 
khi một người nhìn thấy giá trị của chánh kiến, điều đó 
sẽ làm duyên ngay lập tức cho chánh niệm. Ta có thể 
nói rằng ta hiểu giá trị của chánh kiến, nhưng liệu ta có 
thực sự nghĩ vậy không ? Đoạn kinh sau nhắc nhở 
chúng ta về những gì quí giá nhất trong cuộc sống. 
Chúng ta đọc trong 7zưởng Bộ Kinh (Dighä Nikäya LH, 
Kinh Phúng Tụng, Sáu pháp, 18): Sảu vô thượng: Kiến 
vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới 


vô thượng, hành vô thượng, ức niệm vô thượng 


Đoạn Kinh này tuy ngăn nhưng ý nghĩa thật sâu 


sắc. Các kinh nghiệm tối thượng là các kinh nghiệm tốt 


185 


đẹp, quý giá nhất. Thuật ngữ Pali được dùng ở đây là 
“vô thượng — anuttariya. Khun SuJmn đã giải thích ý 
nghĩa của sáu “anuttariya” khi ở Chùa BovornIves 
Temple và dẫn “Manorathapurani”, chú giải cho Kinh 
Tăng Chỉ Bộ (Anguttara Nikaya, Chương Một Pháp, 
XII). Chú giải này có liên quan đến sáu vô thượng - 


anuftariyas. 


Kinh nghiệm tối thượng đầu tiên là kiến vô 
thượng (dassana). Ngài Ananda đã có kinh nghiệm này 
vì ngài được nhìn thấy Đức Phật cả ngày và Ngài đã 
phát triển được chánh kiến và đạt được giác ngộ. Nếu 
một người nhìn thấy Đức Phật nhưng không phát triển 
chánh kiến, cũng sẽ không có kinh nghiệm tôi thượng 
của cái thấy. Người này không thực sự thấy giá trị của 
Đức Phật và các lời dạy của Người. Chú giải có nói 
rằng các đệ tử đã giác ngộ khác và những “bậc thiện 
trf` (kaliyana puggala), là những người đã đi theo con 
đường Bát Chánh Đạo, có kinh nghiệm tối thượng của 


cái thấy. Chúng ta ngày nay không còn nhìn thấy Đức 


186 


Phật nhưng chúng ta có thể áp dụng những gì Người nói 
với Vakkali, một vị vốn dính mắc vào hình ảnh của 
Người (Theragatha 205). Đức Phật nói “ Ai thấy Pháp là 
thấy Như lai”. 


Đối với văn vô thượng (savana), Tôn giả Ananda 
đã nghe Đức Phật giảng dạy và đã phát triển chánh kiến, 
giúp ngài đạt giác ngộ. Cũng tương tự như vậy đối với 
các vị đệ tử đã giác ngộ và những người đi theo con 
đường Bát Chánh Đạo. Họ đã nghe và phát triển tứ niệm 
xứ, vì thế họ đã đạt được giác ngộ. Bây giờ, khi nghe 
Giáo Pháp và bắt đầu phát triển tứ niệm xứ, chúng ta có 
thể có cái nghe tối thượng. Ta có thể nhận ra răng được 
nghe giảng về Giáo Pháp là điều quý báu nhất được 


nghe. 


Lợi đắc vô thượng (labha) là gì? Mỗi người ai 
cũng muốn có các thứ tuyệt nhất, nhưng nếu không có 
trí tuệ, người ta sẽ không biết liệu cái mình có có thực 
sự tốt hơn các thứ khác không. Những ai có lòng tin 


tưởng vào Đức Phật, như ngài Ananda, có các lợi đặc 


187 


tối thượng nhất. Cũng tương tự như vậy đối với các đệ 
tử đã giác ngộ và những bậc thánh đã theo con đường 
Bát Chánh Đạo. Chúng ta cho răng những thứ cho ta 
cảm giác dễ chịu là những thứ quý giá nhất trong cuộc 
sông. Tuy nhiên, Giáo lý nhắc nhở ta rằng các cảm giác 
dễ chịu chỉ rất tạm thời, rằng dính mắc vào các đối 
tượng dễ chịu dẫn đến khổ đau. Khi chúng ta có đủ 
niềm tin vào Giáo lý, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển 
chánh kiến đối với tất cả các thực tại xuất hiện. Ta sẽ 
thấy điều quý báu nhất là biết được các phiền não của 
mình, là ít vô minh hơn về các thực tại. Khi đó, ta sẽ có 


lợi đắc quý báu nhất. 


Đối với ba học giới vô thượng (sikkhã), đó là tăng 
thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng 
tuệ học trong Bát Chánh Đạo. Tôn giả Ananda và các 
vị đệ tử khác của Đức Phật đã coi những thực tập này là 
tối thượng, vì chúng giúp diệt trì phiền não. Nếu ta coi 


chúng là tối thượng, ta sẽ không dễ duôi, ta sẽ chánh 


188 


niệm hơn vê mọi thứ xuât hiện, dù dê chịu hay khó chịu, 


thiện hay bắt thiện. 


Hành vô thượng (paricariya) là phụng sự Đức 
Phật, như Tôn giả Ananda và các vị đệ tử khác đã thực 
hành. Họ đã phục vụ Đức Phật với chánh kiến về danh 
và sắc. Thiếu chánh kiến, sự phụng sự đối với Đức Phật 
sẽ không là kinh nghiệm tối thượng. Đức Phật đã nhập 
diệt nhưng chúng ta vẫn có thể phục vụ Giáo Pháp. Một 
người phụng sự Giáo Pháp khi người ấy nghiên cứu 
Giáo Pháp, luận giảng về Giáo Pháp cho người khác để 


những người đó cũng có thê phát triển chánh kiến. 


Như chú giải nói, ức niệm vô thượng (anussata) là 
tưởng nhớ đến các phẩm chất của Đức Phật, các phẩm 
chất mang tính chất thế gian cũng như thuộc về Siêu 
thế. Thiếu trí tuệ, một người không thể tưởng nhớ đến 
các phẩm chất của Đức Phật. Khi chúng ta chánh niệm 
về danh và sắc, lúc đó, chúng ta thấy được giá trị của trí 


tuệ của Đức Phật. Không có sự chỉ dạy của Người, 


189 


chúng ta không thể phát triển được tứ niệm xứ. Vì thế, 


tại thời điểm đó, có kinh nghiệm tối thượng thứ sáu. 


Khun Sujïn nói rằng giác ngộ không thể đạt được 
nếu thiếu sáu kinh nghiệm tôi thượng này. Nếu chúng ta 
không coi Giáo Pháp như là điều quý báu nhất trong 
cuộc đời mình, không thể đạt được giác ngộ. Ta coi 
trọng Giáo Pháp không chỉ bằng lời nói, mà cả bằng 
hành động, bằng việc phát triển chánh kiến. Khi ta nghe 
Giáo Pháp, nghiền ngẫm những gì mình nghe, và bắt 
đầu có chánh niệm về các thực tại, ta có thể xác nhận lại 
chân lý của những gì Đức Phật dạy. Khi đó, ta có thể có 
thêm tự tin để phát triển tất cả các “ba la mật”, các 
phẩm chất quý báu mà Đức Phật đã vun bồi cùng với 
chánh kiến qua nhiều a-tăng-kỳ kiếp. Ngài Ananda và 
các vị đệ tử khác cũng đã vun bồi ba la mật trong suốt 
các a-tăng-kỳ và khi họ gặp được Đức Phật, nghe lời 
giảng của Người, đó là thời điểm chín muôi để họ đạt 


được giác noộ. 


190 


Những lời của Khun Sujm ở cuôi đoạn băng của 


bạn là một lời nhắc thật hay: 


Đê đên được phút giác ngộ, các thực tại phải được 
hiệu một cách sáu và rộng. Khi đó, sẽ có khoảnh khác 
chánh niệm là duyên cho giác ngộ. Nêu bạn vun bồi 


chưa đủ, thì hãy vun bôi tiếp đi! 


Với tâm từ, 


Nina Van Gorkom 


(Chuyển ngữ: Trần Hải) 


191 


Bức thư vipassana 8 





Thân gửi Robert 


Bạn đã biết rằng Bát chánh đạo mà Đức Phật dạy 
chính là con đường trung đạo. Đức Phật đã nói tại 
Isipatana (Vườn naI) với năm vị đại đệ tử rằng, hai con 
đường cực đoan nên tránh là lợi dưỡng và khổ hạnh 
(trong Tương ưng Bộ kinh, Thiên Đại Phẩm -Mahäã- 
vagga, Quyền XII, Chương II). Chúng ta có thể hiểu về 
mặt lý thuyết rằng chúng ta phải theo con đường trung 
đạo, nhưng khi thực hành thì hoài nghi lại xuất hiện. 
Liệu chúng ta có nên làm điều gì đó đặc biệt để có 
chánh niệm hơn và chúng ta có nên tránh những điều 
dường như là bất lợi cho việc vun bồi Tứ niệm xứ 
(Satipatthana)? Chúng ta có thể làm những việc thiện 
như bồ thí khi giúp đỡ người khác, nhưng sự dính mắc, 
tham lam, ác cảm, sân hận, vô minh vẫn sinh khởi liên 


tiếp, và chánh niệm (sati) thì hiếm khi sinh khởi. 


Chúng ta có thể trở nên nản chí vì sự thiếu tiễn bộ của 
mình. Bạn hiểu rằng, Tứ niệm xứ nên được phát triển 
một cách tự nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, nhưng, 
như bạn đã viết, bạn phân vân liệu mình có nên tránh 


những hoàn cảnh nhất định nào đó không. 


Bạn nói rằng bạn phân vân liệu có nên chấp nhận 
lời mời của bạn bè đi xem phim hay nên ở nhà để 
nghiên cứu Phật pháp. Bạn cảm thấy việc chấp nhận lời 
mời là sự dễ duôi trước dục lạc. Tuy nhiên, bạn cũng lại 
thấy răng, ngay cả trong khi xem phim, bạn sẽ vẫn có cơ 
hội đối mặt với thực tại. Tôi xin trích dẫn từ bức thư 


của bạn: 


Mặc dù nếu ở nhà, tôi sẽ có cơ hội để học Phật Pháp, 
nhưng có lẽ sẽ là cảm giác “sự thực hành của tôi”, 
“giới luật của tôi”, vì vậy mà có thể không có nhiều 
ích lợi. Trong khi đó, nếu tôi chấp nhận (lời mời), tôi 
có thể mất đi thời gian dành cho việc học này, nhưng 
lại giảm nguy cơ tăng trưởng dính mắc vào sự “thực 
hành của tôi” và thực ra cũng có chừng ấy thời gian 


193 


đề quan sát thực tại hiện tiền. Tất nhiên, khi trí tuệ 
phát triển, một cách tự nhiên, người ta có thể không 
hề có mong muốn đi xem phim, và khi đó, đẳng nào ta 
cũng sẽ từ chối thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng, sẽ có 
nhiễu điễu kiện để phát triển thiện tâm hơn nếu chúng 
ta ở nhà . Tôi đồ rằng, câu trả lời cho vấn đề này là, 
việc thực hành không phải chủ yếu là để tích lãy 
nhiễu thiện tâm mà là để phát triển sự hiểu biết, giúp 
nhận ra các đặc tính khác nhau của tất cả danh và 
sắc, và nhận thấy chúng là vô ngã, trong đó bao gồm 


cả niệm (safi) và trí tuệ (pañn4). ” 


Câu trả lời cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này là, ta 
không bao giờ biết trước loại tâm nảo sẽ sinh khởi tại 
từng khoảnh khắc, tâm thiện hay bắt thiện. Chỉ có bậc 
thánh Bắt lai, người đã đạt đến đến giai đoạn thứ ba của 
sự giác ngộ, sẽ không bao giờ thưởng thức những cảm 
giác vui thú của dục lạc. Ngài sẽ không có xu hướng ổi 


xem phim. Đối với chúng ta thì lại khác. Có khi chúng 


194 


ta sẽ chấp nhận lời mời đi xem phim, có khi lại từ chối, 
và tâm phát sinh trong cả hai trường hợp này có thể là 
thiện hoặc bất thiện. Chúng ta cũng có thể chấp nhận lời 
mời vì lòng tốt, không muốn người bạn phải đi một 
mình. Làm sao mà ta có thê định trước cái tâm nảo sẽ ra 
quyết định? Mỗi tâm khởi sinh do điều kiện nhân duyên 
riêng của nó, nó là vô ngã, ngoài tầm kiểm soát của 
chúng ta. 

Đôi khi trong lúc xem phim, bạn có thể có chánh 
niệm về thực tại, nhưng điều này phụ thuộc vảo tích lũy 
trí tuệ của mỗi người. Có thể có chánh niệm khi hay biết 
đối tượng thị giác xuất hiện qua nhãn căn. Khi chúng ta 
bị cuốn theo nội dung cuốn phim, khi đó có sự suy nghĩ 
về các khái niệm. Suy nghĩ được tạo duyên bởi cái thấy. 

(Trong khi ấy), khi ở nhà để học giáo pháp, có thể 
không có bất kỳ chánh niệm nảo, làm sao mà lên kế 
hoạch trước cho điều này được? Có thể ta sẽ ngủ gật 
hoặc có các thứ khác làm ta xao nhãng. Như bạn đã nói, 


luôn luôn có thê bị dính mắc vào “sự thực hành của tôi” 
° v v , 


195 


nhưng đó cũng là danh sinh khởi do các nhân duyên và 


có thê được nhận diện như vậy. 


Bạn đã hiểu rằng mục tiêu của chúng ta không 
nên chỉ đơn thuần là tích lũy thiện tâm mà là hiểu biết 
rằng mọi thực tại, trong đó bao gồm cả chánh niệm và 
trí tuệ, là vô ngã. Khi chúng ta cố gắng tạo ra chánh 
niệm băng cách làm điều gì đó đặc biệt, chúng ta sẽ 
không bao giờ nhận thấy nó là vô ngã. Ai đó đã viết 
rằng, một thiền sư khuyên thiền sinh nên có chánh niệm 
liên tục. Tuy nhiên, điều này là không thực tế. Chúng ta 
không thể tránh được cái thấy và cái nghe cứ lặp đi lặp 
lại, những loại tâm này cứ sinh khởi dù chúng ta muốn 
hay không. Thấy và nghe sinh khởi trong lộ trình của 
tâm và trong lộ trình này, rất nhanh sau cái thấy và cái 
nghe diệt đi, luôn có tâm thiện hay bất thiện khởi sinh, 
nhưng hầu hết là tâm bắt thiện. Thông thường, ta có thể 
không chú ý đến cái thấy hoặc cái nghe, chúng vụt qua. 


Tương tự thế, các loại tâm bất thiện khởi sinh ngay sau 


196 


cái thấy và nghe cũng vụt qua, chúng ta đều không đề ý 
tới. Tâm sinh và diệt rất nhanh. Vì vậy, rất khó để nhận 
biết tâm đang sinh khởi tại từng thời điểm là thiện hay 
bất thiện. Bạn phân vân không biết các loại tâm nào sinh 
khởi trong khi bạn đang bị cuốn vảo việc học Giáo Pháp 
? Không ai có thể chỉ cho bạn biết, bạn phải tự mình tìm 
ra. Khi bạn học Giáo Pháp để hiểu về các thực tại, có 
tâm thiện ở đó, nhưng cũng có thể có cả tâm bất thiện 
sinh khởi. Trong khi bạn học Giáo Pháp, cũng có cái 
thấy và cái nghe, và bạn phải tìm ra xem tâm thiện hay 
tâm bất thiện đang sinh khởi sau cái thấy và cái nghe, 
cái được gọi là những tâm quả (vipäkacittas), các quả 
của nghiệp. Có thể có sự bám víu vào cái thấy, vào đối 
tượng của cái thấy, vào những khái niệm ta dựng nên 
cho những thứ được nhìn thấy. Chúng ta tưởng rằng, 
chúng ta không đặc biệt thích thú những gì mình nhìn 
thấy, nhưng kỳ thực chúng ta vẫn còn dính mắc với tất 
cả các đối tượng. Chúng ta dính mắc với tất cả những 
thứ quen thuộc xung quanh chúng ta, giấy, sách vở và 
bút, chiếc ghế đang ngồi. Tuy nhiên, khi chúng ta học 

197 


Phật Pháp, chúng ta có thể được nhắc nhở để nhận biết 
bất cứ thực tại nào xuất hiện. Vì thế, chúng ta không 
quên mục tiêu của việc nghiên cứu giáo pháp của mình 


là: để hiểu những gì xuất hiện trong giây phút này. 


Bạn viết rằng bạn có xu hướng bị trượt khỏi trung 
đạo. Tất cả chúng ta đều như vậy, chừng nào chúng ta 
chưa trở thành vị thánh Nhập lưu. Tôi xin trích dẫn từ 


bức thư của bạn: 


Tôi có khuynh hướng nghĩ rằng, “Ô, đã có sẵn tích 
lũy thói quen hưởng thụ ở đó rôi. Tôi có thể thưởng 
thức thú vui đó miễn là tôi biết nó không phải là cái 
ngã đang làm, mà chỉ là tham đang sinh khởi”. 
Nhưng thường thì tôi nhận thấy rằng, nếu cứ thế mà 
hưởng thụ, dường như có rất ít chánh niệm, mà dính 
mắc thì lại tăng thêm. Mặt khác, khi kiềm chế ham 
muốn như bằng cách giữ tám giới chẳng hạn, cảm 
giác khó chịu có thể xuất hiện. Nhưng cách này có lợi 


ích là giúp phiên não lộ rõ. 


198 


Ở đây cũng vậy, chúng ta không thê thiết lập bất 
kỳ quy tắc cho tâm phải quyết định làm gì tại một thời 
điểm cụ thể. Khi chúng ta lắng nghe Giáo lý và suy xét 
về những gì được nghe, chúng ta học về thiện và bất 
thiện pháp”. Khi chúng ta bắt đầu chánh niệm, chúng ta 
dần nhận ra có nhiều khoảnh khắc bất thiện mà ta đã 
không thấy trước khi được học Giáo Pháp. Chúng ta 
cũng học về nhiều biểu hiện khác nhau của bất thiện 
pháp mà chúng ta chưa hè nghĩ đến trước đây. Khi trí 
tuệ, panna, phát triển, nó sẽ nhìn thấy thường xuyên hơn 
những bất lợi của bất thiện pháp và lợi ích của thiện 
pháp. Khi chúng ta đầu hàng với vui thú và nghĩ, “đó 
không phải là ngã”, sự suy nghĩ này có thể khởi sinh với 
tâm bắt thiện nhưng cũng có thể là tâm thiện. Khi không 
có niệm và tuệ, chúng ta có thể sử dụng suy nghĩ về vô 
ngã như là một cái cớ để phát triển bất thiện tâm. Trái 
lại, khi niệm, tuệ phát triển và có chánh niệm về sự ham 
muốn như là một thực tại do duyên sinh khởi, hoàn toàn 
vô ngã, thì đó là thiện tâm. Bạn thấy rằng việc giữ tám 
giới làm cho bạn khó chịu. Không ai khác ngoài bạn có 

199 


thể nói cho bạn biết nên giữ giới hay không. Chúng ta 
nên tìm hiểu những tâm gì khiến chúng ta quyết định trì 
giới. Có phải là ta bám vào “tâm thiện của tôi”, hay là 
chúng ta muốn được hoàn hảo ngay lập tức? Bạn có thể 
nhận thấy sự dính mắc của mình vào chiếc ghế hay 
chiếc giường mềm khá rõ ràng khi giữ tám giới, nhưng 
còn sự dính mắc sinh khởi sau cái thấy và cái nghe bây 
giờ? Liệu chúng ta có nên hiểu rõ nhằm giảm bớt vô 
minh? Sự chân thực là không thể thiếu được trong phát 
triển Tứ niệm xứ. Chúng ta phải trung thực về các loại 
tâm khác nhau sinh khởi, có thể là tâm thiện hoặc bất 
thiện. Để biết tại thời điểm này là tâm thiện hay bất 
thiện, chúng ta cần chánh niệm — tỉnh giác (SafI- 
sampajanna), chánh niệm và trí tuệ. Có nhiều cấp độ 
chánh niệm - tỉnh giác khác nhau, thường được diễn 
giải là “sự thấy biết rõ ràng”. Biết thiện là thiện và bất 
thiện là bất thiện là một mức độ của chánh niệm - tỉnh 
giác. Nếu chúng ta muốn phát triển thiện tâm, chúng ta 
phải biết tâm tại thời điểm này là thiện hay bất thiện. Sẽ 
không thể biết điều này nếu không có chánh niệm -— tỉnh 
200 


giác sinh khởi. Nếu chúng ta muốn phát triển thiền chỉ, 
chúng ta cần chánh niệm - tỉnh giác để biết liệu có thiện 
tâm với sự an tịnh, do đối tượng của thiền chỉ làm phát 
sinh hay không. Chánh niệm - tỉnh giác trong thiền 
minh sát nhận ra danh là danh và sắc là sắc, nó nhận ra 
chúng là vô ngã. Chánh niệm - tỉnh giác của minh sát 
tuệ được hỗ trợ bởi các cấp độ khác của chánh niệm — 
tỉnh giác, cấp độ chánh niệm -— tỉnh giác nhận ra thiện là 
thiện và bất thiện là bất thiện, và cấp độ nhìn thấy 
những bất lợi của bất thiện và lợi ích của thiện. Mặt 
khác, chánh niệm - tỉnh giác của minh sát tuệ hỗ trợ tất 


cả các mức độ thiện pháp. 


Có thể phát triển chánh niệm - tỉnh giác bằng 
việc lắng nghe và suy ngẫm Giáo Pháp, và sau đó chúng 
ta sẽ biết phân biệt tinh tế hơn các tâm thiện và bất thiện 
trong cuộc sống hàng ngày. Khi nói về Tứ Niệm Xứ, 
chúng ta cũng cần phải thảo luận về những khoảnh khắc 
tâm thiện và bất thiện khác nhau khởi sinh trong cuộc 


sống hàng ngày. Phải phát triển Tứ Niệm Xứ song song 


201 


với tất cả các loại thiện pháp khác bởi lẽ mục tiêu cuối 
cùng là để diệt trừ phiền não. Nếu chúng ta tìm hiểu về 
danh và sắc nhưng lại bỏ qua việc thực hành bố thí, 
chúng ta sẽ tiếp tục bám vào tự ngã. Thật khó khăn để 
phát triển bố thí khi đã tích lũy rất nhiều sự keo kiệt, 
nhưng chúng ta nên biết các tích lũy thiên hướng thực 
sự của chúng ta. Khi chúng ta nhận ra sự keo kiệt, 
chúng ta không thích nó, chúng ta có ác cảm về nó. 
Hoặc là có sự hối tiếc (kukkucca — tâm sở hối hận) về 
bất thiện pháp của chúng ta hoặc về thiện pháp mà 
chúng ta đã bỏ qua không làm, thì đó cũng chính là tâm 
bất thiện. Khi chánh niệm - tỉnh giác có cơ hội sinh 
khởi, sẽ không có sân hay hối tiếc. Chánh niệm - tỉnh 
giác có thể nhận ra đặc tính của sự keo kiệt như một 
thực tại do duyên khởi, một loại danh pháp. Có thể có 
hiểu biết hơn về nhân duyên của nó: nó sinh khởi bởi vì 
nó đã được tích lũy sâu dày. Chúng ta không muốn keo 
kiệt, chúng ta có thể nói mình không phải là kẻ keo kiệt, 
không nói những lời thể hiện sự keo kiệt của mình, 
nhưng sự keo kiệt vẫn sinh khởi. Chúng ta có thể học ra 
202 


từ những tình huống như vậy. Thay vì làm ta nản chí , 
chánh niệm tỉnh giác có thể sinh khởi và nhận ra bắt lợi 
của bất thiện tâm, và tại thời điểm đó, không thể có sự 
khó chịu về nó. Nên có chánh niệm - tỉnh giác để nhận 
ra ngã mạn xuất hiện thường xuyên thế nào trong mối 
quan hệ của chúng ta với người khác. Chúng ta có thể 
cảm thấy không hài lòng về những gì người khác đang 
làm hay nói với mình. Có một sự so sánh, có “anh ta” và 
“tôi”, chúng ta tự hỏi “làm sao mà anh ta có thể làm 
điều đó với tôi.” Sau đó là tự phụ, chúng ta bám víu vào 
“cá nhân quan trọng của tôi”. Ngã mạn gây cản trở cho 
sự rộng lượng và tâm từ. Chúng ta có thể tha thứ cho 
người khác một cách dễ dàng không? Tha thứ là một 
dạng của lòng từ bị, một loại bồ thí. Nó là “abhayadana 
- vô úy thí”, mong muốn một người nào khác không bị 
hại. Chúng ta nên thường xuyên xem xét các lợi ích của 


sự tha thứ hơn, nó giúp chúng ta giảm tính tự phụ. 


Chúng ta có thể có khuynh hướng đồ lỗi cho 


người khác, chúng ta có thê muôn khiên trách người 


203 


khác. Tuy nhiên, khi chánh niệm — tỉnh giác có mặt, 
chúng ta sẽ tự thắm tra tâm mình và sau đó chúng ta sẽ 
bớt xu hướng muốn đồ lỗi cho người khác. Chúng ta 
đọc trong “7ðng Chỉ bộ kinh” (Chương Mười Pháp, 
Phẩm Mắng Nhiếc, IV, fại Câu Thi Na) rằng khi Đức 
Phật đang ở tại Câu Thi Na, Ngài đã nói rằng trước khi 
vị tỳ khưu muốn buộc tội người khác thì nên tự suy 
ngẫm và tự quán sát năm pháp nội tâm. Chúng ta đã đọc 
rằng, vị tì khưu nên tự thâm tra liệu mình có thực hành 
sự trong sạch về thân nghiệp và khẩu nghiệp, liệu vị này 
có tâm từ đối với các vị tì khưu khác và không có ác ý. 
Nếu không, mọi người xung quanh sẽ nói vị này nên tự 
mình thực hành những điều này. Chúng ta đọc trong 


kinh như sau: 


Lại nữa, này các tì kheo, tì kheo muốn buộc tội người 
khác, cần phải quản sát như sau: Ta có phải là người 
nghe nhiễu, thọ trì điều đã nghe, cất giữ điễu đã nghe 
hay không? Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 


thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sông phạm hạnh 


204 


hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những pháp ấy, ta có 
nghe nhiễu, có thọ trì, có tụng đọc bằng lời, có suy tư 
với ý, được khéo thể nhập với chánh kiến? Pháp ấy 
có nơi ta hay không? Này các tì kheo, nếu tì kheo 
không phải là vị đã nghe nhiễu ... có người sẽ nói với 
vị ấy như sau: “Mong rằng tôn giả hãy học tập về 


luật”. Người ta sẽ nói như vậy đấy. 


Sau đó chúng ta đọc thấy rằng nếu một vị tì kheo 
muốn buộc tội người khác, vị tì kheo đó nên thâm tra 
liệu mình có được học về giới luật đầy đủ hay không. 


Năm yêu cầu mà vị tì kheo phải tự mình thiết lập, đó là: 


(Vị tì kheo tự cân nhắc): Ta nói đúng thời, không 
phải phi thời 2 Ta nói đúng sự thát, không phải không 
đúng sự thật? Ta nói lời nhu hòa, không phải nói lời 
thô bạo? Ta nói lời liên hệ đến mục đích, không phải 
lời không liên hệ đến mục đích; Ta nói với tâm từ bỉ, 
không nói với tâm sán hận °. 

Năm pháp này vị tì khưu phải tự an trú nội tâm. 


Chúng ta có thể thực hành bài kinh này trong cuộc sống 
205 


hàng ngày. Khi có chánh niệm -— tỉnh giác, có thể nhận 
ra liệu những pháp này có được thực hiện hay không. 
Rất khó thực hiện đầy đủ cả năm pháp này, và khi 
chúng ta nhận thấy điều đó, chúng ta có thê bớt đồ lỗi 
cho một ai đó. Khi chúng ta thực sự suy ngẫm bài kinh 
này, nó có thể tạo duyên phát triển chánh niệm -— tỉnh 
giác, thứ giúp chúng ta nhận biết điều bất lợi của tâm 
bất thiện và lợi ích của tâm thiện. Khi đó, tâm thiện có 
thể được sinh khởi bởi vì nó trở thành bản chất của 
chúng ta. Không cần áp đặt các nguyên tắc hay phải đến 
một nơi đặc biệt nào đó để phát triển thiện tâm. Một 
người đã viết răng chúng ta nên cô găng nuôi dưỡng 
thiện pháp trong tâm một cách tôi đa. Khi đó có thể có 
một ý tưởng về ngã — ai đó đang cố gắng, và người đó 
chắc chăn sẽ thất bại. Người viết bức thư này ở trong 
một trường thiền và cô ta hy vọng tại đó mình có thê 
phát triển tâm từ. Tuy nhiên, cô ta nhận thấy cô ta đã 
không thể. Điều này cho thấy răng thực tại năm ngoài 
sự kiểm soát, vô ngã. Có thể nản lòng khi thấy trong 
một ngảy có ít tâm từ quá. Chúng ta đã từng nhầm lẫn 
206 


tâm từ với sự dính mắc. Chúng ta có xu hướng chỉ tốt 
với một vài người cụ thể nào đó, chứ không phải với bất 
kỳ ai mà ta gặp. Nhưng thật hữu ích khi nhận ra rằng sự 


dính mắc và ngã mạn đã cản trở từ tâm. 


Chúng ta nên xem xét tất cả các loại thiện tâm và 
bất thiện tâm được sinh khởi trong các tình huống của 
cuộc sống hàng ngày. Bạn nói răng bạn đã từng tách 
biệt cuộc sống thiền định với cuộc sống thường ngày, 
nhưng giờ bạn đã biết, đó không phải là Trung đạo. Khi 
chúng ta chỉ ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, làm sao 
ta biết về bản thân mình thực sự trong cuộc sống hàng 
ngày, trong công việc và trong mỗi quan hệ với những 
người khác? Chúng ta cần phải trung thực và không nên 
giả vờ là mình tốt hơn mình thực sự là, kế cả chỉ đối với 
chính bản thân mình. 

Từ “thiền” có thể tạo ra sự nhầm lẫn. Người ta 
liên hệ “thiền” với việc đi tới nơi hẻo lánh và cỗ gắng 
tập trung vào cái gì đó đặc biệt. Nếu chúng ta muốn tu 
luyện định tâm tới mức an chỉ định, chúng ta phải sông 


207 


một cuộc sông tách biệt và chúng ta phải sử dụng một 
đề mục của thiền chỉ để phát triển tâm an tịnh. Để phát 
triển thiền minh sát, chúng ta không cần phải đi đâu cả. 
Chúng ta nên phát triển nó một cách tự nhiên, trong 
cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải phải biết những 
tích lũy thật sự của chúng ta, phiền não của chúng ta. 
Nếu chúng ta không phát triển hiểu biết về các thực tại 
nào xuất hiện, tuệ giác sẽ không thể phát triển. Bạn hỏi 
về sự khác biệt giữa trí tuệ trong thiền chỉ và trí tuệ 
trong thiền minh sát. Mục tiêu khác nhau và vì vậy, 
phương pháp để đạt được chúng là khác nhau. Trong 
thiền chỉ, có những người trước thời Đức Phật đã nhìn 
thấy sự nguy hại của sự tiếp xúc giữa ngũ căn và ngũ 
trần. Họ đã nhận thấy phiền não theo sau ngay cái thấy, 
cái nghe và các sự tiếp xúc khác của ngũ căn với cảnh 
trần. Vì vậy họ đã sử dụng đối tượng của thiền chỉ để 
đạt tới an chỉ định, bởi vì trong giây phút tâm an chỉ 
định, không thể có bất kỳ hoạt động nào của ngũ căn. 
Bằng thiền định, phiền não tạm thời bị kiềm chế nhưng 
không bị diệt trừ. Mục tiêu của thiền minh sát là diệt trừ 
208 


phiền não thông qua hiểu biết tất cả các thực tại như 
chúng là. Đối tượng của thiền minh sát là danh hoặc sắc 
— thứ sinh khởi ngay bây giờ... Đối tượng không phải là 
một con người, một cơ thể hay một khái niệm nào khác, 
nó là pháp chân đế, một danh hay một sắc. Đối tượng 
của thiền chỉ có thể là khái niệm nhưng cũng có thể là 
pháp chân đề như tứ đại. Tuy nhiên, mục đích khi ấy 
không phải là để nhận ra chúng là vô ngã, mà là giảm 
bớt sự dính mắc vào chúng. Trong thiền minh sát, đối 
tượng thay đổi từ khoảnh khắc này tới khoảnh khắc 
khác, vì vậy nó là thực tại xuất hiện ở giây phút hiện tại. 
Chúng ta không bao giờ biết cái gì sẽ xuất hiện tiếp 
theo. Đó là sự khác biệt với thiền chỉ, vì trong thiền chỉ, 
ta phải chú tâm trên một đối tượng nhằm đạt được định 
tâm tới mức an chỉ định. Chúng ta có thể không có đủ 
các kỹ năng cần thiết để phát triển định tâm tới mức an 
chỉ định. Tuy nhiên chúng ta có thể phát triển sự an tịnh 
trong cuộc sông hàng ngày, một cách tự nhiên, khi hoàn 
cảnh đến. Ví dụ, khi chánh niệm - tỉnh giác biết đặc tính 
của tâm từ, tâm từ có thể sinh khởi một cách tự nhiên 

209 


trong cuộc sống hàng ngày, mà không cần nghĩ “tôi nên 
có nhiều tâm từ hơn”. Cũng có thể có giây phút tỉnh 
giác khi chúng ta nhận ra tâm từ như một thực tại do 
duyên sinh khởi, một loại danh mà không phải là ngã. 
Giây phút an tịnh tâm và giây phút minh sát tuệ có thể 
được khởi sinh một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng 
ngày, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào chánh niệm -— tỉnh 
giác. Như chúng ta đã thấy, có những mức độ chánh 
niệm - tỉnh giác khác nhau và tất cả đều mang lại lợi 


ích. 


Để có hiểu biết đúng về danh và sắc, nên có 
chánh niệm về bất kỳ thực tại nào sinh khởi thông qua 
một trong sáu căn. Điều này rất khó và vì vậy chúng ta 
phân vân, liệu trong giai đoạn bắt đầu có nên chỉ chánh 
niệm trên một căn, ví dụ như những gì sinh khởi qua sự 
xúc chạm của thân. Liệu chúng ta có nên giới hạn đối 
tượng của chánh niệm? Bạn thấy rằng một số bài kinh 
dường như nói như vậy. Bạn đã trích dẫn câu truyện của 


ngài Pothila từ chú giải Kinh Pháp cú — Dhammapada 


210 


(282, chú giải 282). Một vị A- la- hán đã hướng dẫn vị tì 
kheo Pothila qua ấn dụ sau: Nếu một con kỳ đà trú trong 
hang, hang ấy có sáu cái lối ra vào. Muốn bắt con kỳ đà 
ấy, phải đóng kín 5 lối ra vào, con kỳ đà sẽ đi ra ở lối 
thứ sáu và nó sẽ bị bắt. Vì vậy, ngài Pothila nên thu thúc 
năm trong sáu căn và chỉ nhận thức ý căn. Sau đó chúng 
ta đọc thấy rằng ngài đã chánh niệm trên thân và bắt đầu 
phát triển tuệ giác. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng 


một đoạn kệ, ngài đã đạt A la hán quả. Đoạn kệ như sau: 


Tu tập sinh nhiễu trí, không tu tập trí hư hoại 
Biết rõ hai con đường, tải sinh và không tái sinh 
Hãy tự mình chọn lấy. Giúp trí tuệ vững mạnh. 

Khi trí tuệ đã hoàn mãn, chúng ta sẽ không còn 
chút dao động nào trước được và mất và những ngọn 
gió đời khác. Cái gì sẽ diễn ra nếu chúng ta tự nói rằng 
chúng ta giờ đây sẽ chỉ tập trung hướng tâm vào một 
căn, như thân căn chăng hạn? Khi đó sẽ có chánh niệm 
về thực tại sinh khởi, nhưng có cả ý tưởng về ngã — 
người cố gắng hướng tâm trên một đối tượng, người lựa 


211 


chọn đối tượng của chánh niệm. Người đó nghĩ về nó và 
cố găng tập trung vào nó. Trong khi người đó cố găng 
kiểm soát niệm, anh ta sẽ không còn biết răng mỗi thực 
tại đang khởi sinh bởi những nhân duyên riêng của nó, 
nó nằm ngoài sự kiểm soát. Một số bài kinh dường như 
nhấn mạnh đến thân, một số bài kinh khác lại nhấn 
mạnh đến cảm thọ hoặc các thực tại khác. Tại sao lại 
như vậy? Đó chỉ là để nhắc nhở chúng ta rằng không 
nên quên thực tại nào đang sinh khởi. Khi có sự nhận 
biết về đặc tính cứng thông qua thân căn, chúng nên tìm 
hiểu chúng với chánh niệm nhằm biết đó chỉ là một loại 
sắc, không phải là “cơ thể của tôi”. Cũng có cả danh — 
cái đang kinh nghiệm cái cứng, hoặc danh — cái đang 
cảm nhận. Nếu chúng ta không nhận thức về danh đang 
sinh khởi, chúng ta sẽ tiếp tục dính mắc vào ý niệm về 
ngã — người đang kinh nghiệm đối tượng. Chúng ta nên 
biết rằng chỉ có một danh uân đang kinh nghiệm đối 
tượng, không phải là ngã. Tuệ minh sát đầu tiên là phân 
biệt sự khác nhau giữa đặc tính của danh và đặc tính của 


sắc. Vì vậy, cân tìm hiêu vê cả danh và sắc đang sinh 
212 


khởi với chánh niệm. Điều này tùy thuộc vào việc có 
thường xuyên hơn chánh niệm về tính cứng, về đối 
tượng của thị giác, về cảm xúc, hay về bất kỳ thực tại 
nào khác. Mỗi người sẽ khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên cô ý giới hạn đối tượng của chánh niệm, 
chúng ta không nên đặt ra bất kỳ nguyên tắc nào, bởi vì 
khi đó có mong muốn và điều này cản trở chánh niệm 


thực sự. 


Cuối cùng, tất cả đối tượng xuất hiện qua sáu căn 
đều cần phải được nhận biết. Ngài Pothila không thể đạt 
đạo quả A la hán nếu ngài không hay biết tất cả các 
thuwch tại. Một số người có khả năng phát triển cả thiền 
chỉ và thiền minh sát. Khi phát triển thiền chỉ, chúng ta 
phải vượt qua sự dính mắc vào các đối tượng ngũ căn. 
Tuy nhiên, để phát triển trí tuệ, phải có hiểu biết về tất 
cả danh và sắc được sinh khởi. Tại khoảnh khắc chánh 
niệm về đối tượng xuất hiện qua sáu căn, có sự thu thúc 


lục căn (indriya samvara sila). Tại khoảnh khăc đó, có 


213 


sự “chặn lại” các bât thiện tâm đôi với những gì xuât 


hiện qua các giác quan. 


Chúng ta có thể nghĩ răng một số bài kinh chỉ 
nhân mạnh về một đối tượng của chánh niệm, nhưng 
quan trọng là cần đọc tất cả bài kinh. Ví dụ, chú ta đọc 
trong Tương ưng bộ kinh (Thiên Đại Phẩm, Tương Ưng 
Đạo Phẩm Tà Tánh, IX, 7o) rằng Đức Phật, khi ở tại 


Savatthi, đã nói với các tì kheo: 


Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc 
thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, 
đáy là ba thọ này. 


Muốn liễu tri ba thọ này cần phải tu tập Thánh đạo 
Tám ngành, tức là chánh trì kiến... chánh định. Muốn 
liễu trị thọ này cần phải tu tập Thánh đạo Tám 


ngành. 


Khó để biết được đặc tính thực sự của cảm thọ, để 
biết nó như là danh, khác với sắc. Chăng phải là chúng 


ta cứ nhâm lân giữa cảm thọ trên thân và sắc là đặc tính 


214 


cứng — cái tác động lên thân thể hay sao? Luôn có cảm 
thọ nhưng chúng ta không có chánh niệm về nó, chúng 
ta bị dính mắc vào cảm thọ và coi nó là ngã. Bài kinh 
này có thể nhắc nhở chúng ta hãy hay biết về các cảm 
thọ. Bài kinh sau (X) nhắc nhở chúng ta hãy chánh niệm 
về các đối tượng ngũ căn. Chúng ta đọc thấy rằng Đức 
Phật đã giảng giải cho Uttiya về “5 pháp tăng trưởng 


các dục”. Đức Phật nói: 


Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ÿ, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận 
thức... các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi 
nhận nhận thức... các xúc do thân nhận thức khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Năm 


dục công đức này, này Uttiya, được Ta nói đến. 


Muốn đoạn tận năm dục công đức này, này UHiya, 
cân phải tu tập Thánh đạo Tám ngành. Thế nào là 
Thánh đạo Tám ngành? Tức là chánh trì kiến... chánh 
định. Muốn đoạn tận năm dục công đực này, này 
Uttiya, cần phải tu tập Thánh đạo Tám ngành này. 


215 


Chúng ta không thể tự nhiên đoạn tận năm dục 
lạc này. Điều ấy chỉ có thể thực hiện được thông qua sự 
hiểu biết đúng đắn về các đối tượng như chúng là. 
Chúng ta phải bắt đầu hay biết về bất kỳ đối tượng nào 
sinh khởi qua một trong sáu căn nhằm tăng trưởng sự 
hiểu biết. 

Bạn đã hỏi làm thế nào mà chúng ta có thể phân 
biệt sự khác nhau giữa danh và sắc, và đặc biệt là sự 
khác nhau giữa các hiện tượng trên thân và kinh nghiệm 
về các hiện tượng trên thân, điều này thực sự rất khó. 
Liệu có phải lại một lần nữa có ý tưởng về ngã — người 
có thể lựa chọn đối tượng nhằm hay biết về chúng? 
Chúng ta hiểu rằng cần biết sự khác biệt giữa danh và 
sắc nhưng không nên có bất kỳ sự lựa chọn đối tượng 
hay biết nào. Chúng ta vô minh về tất cả các đối tượng. 
Liệu chúng ta có biết về đối tượng thị giác như nó là, cái 
thấy như nó là, cảm thọ như nó là hay không? Khi đối 
tượng thị giác xuất hiện, có thể có chánh niệm về nó, 


nhờ vậy hiệu biệt vê nó có thê được phát triên. Hiệu biệt 


216 


đúng có thể nhận biết nó chỉ là sắc, khác với danh. Cũng 
có thể có chánh niệm về các đối tượng khác được sinh 
khởi nhưng chúng ta không nên có ý niệm rằng sau 
chánh niệm về đối tượng thị giác phải có chánh niệm về 
cái thấy nhằm nhận biết sự khác biệt giữa danh và sắc. 
Có thể có chánh niệm về cảm thọ hoặc âm thanh, chúng 
ta không thể định hướng cho niệm được. Tương tự như 
vậy khi đạt đến tầng tuệ đầu tiên, khi nhận biết rõ sự 
khác biệt giữa danh và sắc khi chúng sinh khởi. Đối 
tượng của chánh niệm không chỉ là cái thấy và đối 
tượng thị giác, cái nghe và âm thanh. Chúng là bất kỳ 
loại sắc nào xuất hiện và loại danh nảo sinh khởi, không 
có sự lựa chọn đối tượng, không có định trước rằng 
chúng cần phải xuất hiện như thế nào. Khi chúng ta lo 
lắng làm sao để chúng ta có thể biết sự khác biệt giữa 
một loại sắc cụ thể với một loại danh cụ thể là lúc chúng 
ta không phát triển sự biết. Vì vậy, không có đơn thuốc 
nào cho chúng ta để đi tìm sự khác biệt giữa danh và 
sắc. Tất cả đều phụ thuộc vào sự phát triển của chánh 
niệm - tỉnh giác. 

217 


Khi chúng tôi ở Ấn Độ, Khun Sujin đã nói rằng 
nếu chúng ta không biết đặc tính của chánh niệm, chánh 
niệm không thể được vun bôi. Mặt khác, chỉ khi chánh 
niệm sinh khởi, chúng ta mới biết đặc tính của nó. 
Dường như là cái vòng luầấn quần. Khun Sujin đã nói đi 
nói lại điều này, “ Hãy vun bồi nó ngay bây giờ”. Chúng 
tôi cứ băn khoăn làm sao có thể làm được. Câu trả lời 
rằng, thông qua việc học hỏi, suy ngẫm về chúng, thông 
qua việc đưa ra câu hỏi, tư tuệ sẽ dần được xây đắp. Đó 
là điều kiện để thỉnh thoảng có chánh niệm trực tiếp về 
một thực tại khi nó sinh khởi. Chúng ta cần kiên nhẫn 
lắng nghe và suy ngẫm đi suy ngẫm lại, chúng ta không 
nên mong tạo ra chánh niệm. Khun Sujm nói: “tôi đảm 
bảo rằng, nếu không mong có chánh niệm, nó sẽ sinh 
khởi”. Tại sao chúng ta cứ thảo luận mãi về đối tượng 
thị giác? Nhăm nhắc nhở chúng ta hãy tìm hiểu nó với 
chánh niệm. Khi chúng ta thấy, chúng ta lập tức suy 
nghĩ về con người hay đồ vật xung quanh chúng ta, đó 
là bởi vì chúng ta luôn luôn làm như vậy, chúng ta quen 


làm như vậy. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta có thể thay 
218 


đối sự tích lũy của mình, chúng ta có thể nhớ rằng cái gì 
xuất hiện qua nhãn căn chỉ là đối tượng thị giác. Sẽ lại 
xuất hiện suy nghĩ về con người, nhưng khi đó chúng ta 
có thể nhớ rằng điều này xảy ra vì chúng ta đã quen làm 
như vậy. Băng cách này, chúng ta sẽ bớt dính mắc vào 
suy nghĩ của mình. Chúng ta cần thảo luận về nhiều 
thực tại, và khi đó, với việc không có sự lựa chọn về đối 
tượng cụ thể nào, sẽ có nhân duyên để bản chất tự nhiên 
của danh và sắc dần dân hiển lộ. Chúng ta có thể tưởng 
rằng, chỉ cần chánh niệm về đối tượng thị giác một vải 
lần là có thể biết nó là cái gì. Không đủ đâu. Đối tượng 
thị giác ở trước mặt ta nhưng chúng ta thường quên nó. 
Chúng ta không phải nghĩ về nó, nó ở đó và nó xuất 
hiện qua mắt. Chúng ta không thể nhìn thấy âm thanh, 
chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cái in dấu lên nhãn căn. Có 
thể có nhân duyên để học hỏi danh và sắc với chánh 
niệm, nếu chúng ta ghi nhớ rằng thật ích lợi khi biết 
rằng (về thực chất) chúng ta không thấy người nào cả, 
điều đó sẽ giúp chúng ta bớt dính mắc vào mọi người . 
Cũng có cả danh đang kinh nghiệm đối tượng thị giác. 

219 


Đó không phải là ngã, đó chỉ là một thực tại đang kinh 
nghiệm đối tượng. Chúng ta thường bỏ lỡ cơ hội để 
nghiên cứu đối tượng — chúng luôn có ở đó, hàng ngày. 
Chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu mọi đối tượng khi 
chúng sinh khởi qua tất cả các căn. Chỉ có thể có chánh 
niệm về một thực tại sinh khởi qua một trong sáu căn tại 
một thời điểm, và chúng ta không nên nghĩ hay lo lắng 
về nó rằng đó là danh hay sắc. Tại thời điểm lo lắng hay 
phân vân, sẽ không có chánh niệm, tâm lúc đó là bất 
thiện. Chúng ta nên biết răng, không thể đạt được giác 
ngộ với việc vun bồi tứ niệm xứ chỉ trong một kiếp 
sống. Chánh niệm về thực tại là một tích lũy mới có 
được một cách từ từ. Chúng ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ 
Kinh (Phần 3, Ch XIV, khổ. 131, Phẩm Kẻ Chiến sĩ) 
rằng một chiến sĩ có ba đức tính: kẻ chiến sĩ là người 
bắn xa, băn nhanh như tia chớp và đâm thủng được vật 
lớn. Một tì kheo đáng được kính trọng cũng nên có ba 


đức tính ấy. 


220 


Kinh nói như sau: 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo bắn xa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có sắcthọ/ 
tưởng/ hành/ thức gì, quả khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay gân, tất cả sắc, vị ấy thấy như thật với 
chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cải này không phải tự ngã của 


^Asrr 


fÕI.. 


Năm uấn, tất cả danh và sắc do duyên khởi nên 
được nhận biết như chúng là. Sau đó chúng ta đọc thấy 
rằng vị tì kheo bắn như chớp nhoáng khi vị này hiểu 
được Tứ Thánh đế: khổ, sự sinh khởi của khổ, sự diệt 
khổ và con đường dẫn đến diệt khổ. Vị tì kheo đâm 
thủng được vật lớn khi vị ấy đâm thủng bức màn vô 
minh to lớn. 

Nếu chúng ta muốn học về nghệ thuật bắn cung 
tên, chúng ta phải có sự kiên trì, nhẫn nại vô cùng để 


221 


học được kỹ năng này. Như vậy chúng ta phải có sự 
kiên trì, nhẫn nại rất lớn để vun bồi tứ niệm xứ. Phải 
học mà không có ý niệm về có người đang học. Cần có 
tiền đề đúng đó để có thể phát triển hiểu biết đúng đăn. 
Người muốn bắn xa và có thể nhắm trúng đích cũng 
giống như người đã phát triển trí tuệ một cách sắc bén 
đến mức có thể thấy biết như thật về thực tại sinh khởi. 
Trí tuệ nhanh như một tia chớp và nó có thể xé tan bức 
màn vô minh dày đặc. Vì vô minh được tích lũy sâu 
dảy trong vô lượng kiếp, nó không thể được đoạn trừ 


trong một thời gian ngăn. 


Với tâm từ 


Nina Van Gorkom 


(Chuyển ngữ: Thanh Mai) 


Ta 


Bức thư Vipassana 9 





Hague, ngày 29 tháng 7 năm 199] 


Các đạo hữu mên thân, 


Chúng ta có thực sự muốn hay biết tham khi nó 
sinh khởi hay không? Chúng ta có thê biết rằng, bất cứ 
thực tại nào cũng có thể là đối tượng cho chánh niệm, 
nhưng áp dụng hiểu biết này như thế nào đây? Chúng ta 
không thích các phiền não của mình, và mong muốn 
thoát khỏi chúng, nhưng ta quên mất rằng, cách duy 
nhất để tận diệt chúng là chánh niệm về chúng để biết 
chúng như chân như thật. Chúng ta đọc trong Kinh Phật 
Thuyết Như Vậy (Tiểu Bộ Kinh, Chương I, Mục 9) rằng 
Đức Phật đã dạy: 


Này các Tỷ-kheo, ai không thắng trì không liễu tri 
Tham, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không 


22) 


có thể diệt trừ khô đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri 
liễu trì Tham, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể 


diệt được khổ đau. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điễu này đã 
được nói đến. 

Với tham, bị tham đắm 

Chúng sanh đi ác thú, 

Bậc thiên quán, chánh trí 

Từ bỏ tham ái ấy, 

Từ bỏ, không bao giờ 

Trở lại tại đời này. 


Y nghĩa này được Thể Tôn nói đên và tôi đã được 


nghe. 


Ngài cũng đã dạy tương tự về sân, si, thịnh nộ và 
ác ý. Ta có thể tưởng rằng, có thể từ bỏ phiền não mà 


không cần hay biết chúng cặn kẽ, nhưng điều đó là 


224 


không thể. Chẳng phải ta vẫn có xu hướng trốn tránh 
phiền não của mình thay cho đối diện với chúng một 
cách dũng cảm và chân thành? Chừng nào còn vô minh, 
các phiền não của ta còn ân giấu, chúng bị che lấp. Khi 
nghe Pháp và suy xét về pháp, và khi bắt đầu chánh 
niệm, ta dần biết rõ hơn các phiền não mà trước đây 
mình không thấy. Ta biết rõ hơn các tích lũy của mình. 
Như đã được đọc trong bài kinh, các phiền não chỉ có 
thể được tận diệt bằng tuệ giác. Chừng nào chúng còn bị 


lầm tưởng là tự ngã, chúng sẽ không thể được đoạn tận. 


Sarah gửi cho tôi một số băng thu âm được ghi tại 
Bangkok về sự phát triển hiểu biết đúng. Các buổi pháp 
đàm này diễn ra tại nhà của Khun Sujin và trong một 
chuyền đi tới Kanchanaburi. Sarah nói rằng nhiều người 
muốn thay đối tính cách của mình, rằng họ muốn trở 
thành người tốt hơn. Trong cuộc sống có rất nhiều bất 
hòa, và mọi người trở nên thất vọng vì cuộc sống của họ 
không cải thiện sau khi nghe Pháp. Họ hy vọng mình sẽ 


có thể thay đối trong một thiền viện nêu thực sự nỗ lực. 


22) 


Khun Sujin nhận xét rằng, các tâm bất hòa là vô ngã, 
rằng chúng sinh khởi do duyên. Hiểu biết đúng có thê 
thấy rằng ở khoảnh khắc ấy không có ai cả. Chỉ có kinh 
nghiệm xảy ra, và nay cả ngôn từ cũng được thúc đây 
bởi các thực tại khác nhau, chúng không thuộc về ai. 
Sarah nói rằng, có thể mục đích của ai đó là một cuộc 


sông bình an, tĩnh lặng, không bất hòa cãi cọ. 


Khun Sujin giải thích rằng, vẫn chưa có hiểu biết 
ở mức độ mà bất hòa sẽ được tận diệt. Thực tế, sân chỉ 
được tận diệt ở giai đoạn giác ngộ thứ ba - tầng thánh 


Bắt lai. 


Khun Sujin nói: Thay cho quá lo lắng về các 
phiền não khác nhau, ta có thể phát triển hiểu biết về 
các thực tại, nhờ vậy bất thiện sẽ suy giảm. Vô minh, 
cái là nhân của mọi bất thiện, sẽ suy giảm. Có thể ai đó 
thấy việc bớt được sự cãi cọ bất hòa đã thỏa mãn rồi mà 
không cần phát triển hiểu biết, không cần diệt trừ vô 
minh, cũng tùy thiên hướng mỗi người. Một số các buổi 
pháp đàm thảo luận về việc đi đến trường thiên, vì có 


226 


nhiều người tin rằng điều ấy là lợi ích. Họ nghĩ rằng 
cách ly khỏi những người khác là cần thiết. Ta cần phải 
tìm hiểu xem liệu việc ấy có hợp với tính cách tự nhiên 
của mình không, và liệu điều ấy có giúp ta bớt dính 
mắc, bớt bám víu vào kết quả, liệu điều ấy có giúp ta 
hiểu tích lũy của mình một cách sâu sắc hơn không. 
Chăng phải sẽ tốt hơn nếu có một vài khoảnh khắc của 
chánh niệm và hiểu biết không với mong muốn hoạch 
định chúng? Một số người tin rằng những “khóa tu tích 
cực” trong một trường thiền có thể là một con đường tắt 
để đạt tới đích. Làm sao có thể có lối tắt nếu không có 
hiểu biết về khoảnh khắc này? Hiểu biết về chính 
khoảnh khắc này sẽ là phép thử cho tiến bộ của chúng 


ta. Khun Sujnn nói: 


Ta cân phải hiểu ra cái tham vì tẾ khi có mong đợi sự 
sinh khởi của chảnh niệm trong tương lai Chánh 
niệm có thể sinh khởi bây giờ. Nếu có hiểu biết hiện 
giờ thì hiểu biết ấy có thể được tích lũy. Ta phải nhận 


biết tham ái nếu nó có mặt. Thay cho tham ái, mong 


2ƒ 


muốn, có thê có chánh niệm và hiệu biết đúng ngay 


đáy. Đó chính là ÿ nghĩa của “Trung Đạo ”. 


Hiểu các thực tại với chánh niệm, đó là khoảnh 
khắc của tiến bộ. Bạn nghĩ rằng bạn có thể từ bỏ tham ái 
ở một nơi nào đó, một lúc nào đó, thế còn khoảnh khắc 
này thì sao? Sẽ có tham ái nếu không có hiểu biết. Tham 
ái không phải là ta hay tự ngã, đó là một thực tại, một 
pháp. Nếu bạn không hiểu nó, bạn sẽ không thể thoát 
khỏi nó. Nếu bạn đọc báo, bạn có thể phát triển hiểu biết 
về tham được tạo duyên. Bạn không thể làm gì về tham, 
nhưng có thể có hiểu biết về nó là một thực tại do duyên 
tạo. Mọi người sẽ phản ứng khác nhau khi họ nghe câu 
“bạn không thể làm gì về nó”, như thế nảo sẽ tùy thuộc 
vào hiểu biết của người nghe. Hiểu rằng mình không thê 
làm gì về các thực tại sinh khởi do duyên là hiểu biết 
đúng. Đó là sự phát triển hiểu biết về vô ngã. Có tà kiến 
nếu ta cho rằng do không thể làm gì về phiền não của 
mình, việc phát triển thiện pháp và trí tuệ sẽ là vô nghĩa. 


Khi mọi người nói nặng lời với ta, sẽ lợi ích nêu nhận ra 


228 


rằng ta không thể làm gì với cái nghe đã sinh khởi do 
duyên. Nghe là quả (vipaka), quả của nghiệp. Như Khun 
Sujin đã nói, không có ai ở đó, chỉ có kinh nghiệm xảy 
ra. Không có tự ngã nghe, đó chỉ là một loại danh, và 
không có tự ngã nảo bị tôn thương bởi những lời nặng 
nề. Khi ta suy xét điều này một cách kỹ lưỡng và có thể 
có chánh niệm về danh và sắc, ta sẽ bớt thói quen đáp 
trả những lời nói khó nghe. Ta sẽ hiểu biết rõ hơn về sự 


thật răng không có ai ở đó. 


Sarah nói rằng thật nhẹ nhõm vì ta không phải 
làm gì đặc biệt cho sự phát triển hiểu biết, chăng hạn 
luôn đọc sách về Pháp hay đi tới một trường thiền. 


Khun SuJm trả lời: 


Ý niệm về tự ngã luôn đầy ta chọn cách này hoặc 
cách kia. Còn sự phát triển hiểu biết chỉ theo sát các 
thực tại mà thôi. Khi ấy, tham không thê thúc bạn che 
lấp các thực tại đã sinh khởi do duyên. Hãy chỉ hiểu bất 
cứ thực tại nào đã có duyên để xuất hiện. Cái thấy hiện 
giờ đã được tạo duyên và vì vậy nó sinh khởi và thấy. 


2.20 


Hãy phát triển hiểu biết về thực tại đã sinh khởi do 
duyên. Jonathan nói rằng mình nên nghiên cứu Pháp 
thường xuyên hơn, anh ấy nuối tiếc vì bỏ qua những cơ 


hội học Pháp. Khun Suịm trả lời: 


Khi trao đôi về các thực tại, ba la mật trí tuệ đã tự 
phát triển, dù ta không gọi tên nó, hoặc không nói về 
quyết tâm phát triển các ba la mật. Nếu không có quyết 
tâm phát triển tuệ giác, bạn đã không đi từ Hồng Kông 
tới đây để đàm đạo. Hành động của bạn thể hiện điều 
đó. Khi có chánh niệm sinh khởi dù chỉ trong giây lát, 
“trượt vào”, và rồi “trượt ra”, đó cũng là sự phát triển 
của ba la mật trí tuệ. Bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có 
thể là khoảnh khắc phát triển các ba la mật. Không phải 
lúc nào cũng tiện để nghe pháp, nhưng khi ấy ta vẫn có 
thể phát triển các ba la mật khác ngoài việc nghe. 

Ta có thể nuối tiếc việc nghiên cứu ít ỏi của mình, 
và ta có thể phân vân liệu mình có nên tránh những tình 
huống cụ thể, chẳng hạn như đi chơi hay hưởng thụ, để 
có thể có thêm thời gian cho việc tìm hiểu và suy xét về 


230 


Pháp . Vẫn là ý niệm về tự ngã đầy chúng ta chọn cách 
này hay kia. Thay cho như vậy, ta chỉ nên “theo sát” các 
thực tại xuất hiện. Tôi xin trích dẫn bức thư mà 


Alan Weller đã viết cho tôi về chủ đề này: 


Tôi đã từng nghĩ rằng mình nên tìm hiểu Giáo Pháp 
và ở một mình hơn là đi chơi với bạn bè. Nói như vậy 
ra thể không có sự dễ duôi khi ta đi xem phim, trong 
khi thực chất là phiên não luôn bao quanh ta. Câu 
chuyện trên màn ảnh không khác gì các câu chuyện 
trong cuộc sống hang ngày của chúng ta. Chúng ta 
có các cảm thọ hỷ hay u được tạo duyên bởi những 
gì được thấy, bất kế ta đang xem phim hay không. Tất 
cả các tình huống đêu như nhau, theo nghĩa rằng 
chúng đếu được tạo bởi các thực tại có tính chất khổ, 
vô thường và vô ngã. Thọ hỷ có tính chất riêng có thể 
được hiểu, bất kế chúng ta ở đâu. Chúng ta không thể 
cố ép thiện pháp sinh khởi bằng cách nghe Pháp 
thêm. Bắt thiện được tạo duyên bởi tích lũy, chúng ta 


cần cháp nhận nó như nó là. Băng việc nghe Pháp và 


231 


suy xét, sẽ có thêm duyên tô cho sự phát triển thiện 
pháp một cách từ từ từng bước một. Chúng ta cần 
theo tích lũy của mình một cách khôn ngoan, chân 
thành, hiểu chủng như chúng thực là. Tôi có tích lñy 
đi xem phim, xem T.V và đọc báo. Mối quan tâm đến 
những thứ này là một thực tại do duyên khởi (pháp 
hữu vi) có thể được nhận biết. Cũng vậy, quan tâm 
đến Giáo Pháp cũng phụ thuộc vào duyên. Tôi không 
thể bắt ép mình quan tâm đến Giáo Pháp nhiễu hơn 
nữa. Tôi hiểu giả trị của việc đọc kinh điển và suy xét 
về Pháp, và rằng đó là một duyên cho việc tìm hiểu 
Pháp. Ta không thể đọc cả ngày và mọi ngày. Vì vậy, 
tốt nhất là hãy sống cuộc sống của chúng ta một cách 
tự nhiên theo tích lũy của riêng mình và tập áp dụng 
Giáo Pháp trong mọi tình huồng. 
Bất cứ khi nào ta tìm hiểu Giáo Pháp là đã có 
xuất gia (nekkhama — từ bỏ phiền não, buông xả), vì vậy 
chắc chắn có những lúc ta sẽ muốn nghiên cứu hơn là 


xem T.V, nhưng liệu ta làm điều ấy vì sự buông xả hay 


T2 


vì mong cầu? Rất dễ có dính mắc ở đó. Điều này cần 
được thấy một cách rõ ràng trung thực, nếu không việc 
tìm hiểu Giáo Pháp của chúng ta sẽ bị thái quá, căng 
thăng, không phù hợp với bản chất tự nhiên của mình. 
Điểm khởi đầu của việc tìm hiểu, nghiên cứu Giáo Pháp 
là học thấy thiện là thiện và bất thiện là bất thiện. Ta 
không nên cô ép mình có thêm thiện pháp băng cách 


đưa mình vào những hoàn cảnh nhất định. 


Để tóm tắt: bất cứ lúc nào cũng là thời Pháp, 
nhưng đọc, nghe Pháp, đặt câu hỏi rất quý báu. Chúng 
ta cần cân bằng tích lũy của mình với việc tìm hiểu 
Pháp. Đi coi phim quá nhiều sẽ làm ta lơ là việc đọc và 
suy xét. Đọc và suy xét quá đà có thể sẽ là khiên cưỡng 
và tạo nên căng thăng. Ta cần phải thoải mái, học để 
thấy pháp là pháp và nhận ra môi hiểm họa của dễ duôi 


thái quá. Tham ái luôn đây chúng ta rời xa Giáo Pháp. 


Ba la mật chân thật là không thê thiêu cho sự phát 
triên tuệ giác. Susie việt cho tôi răng, cô ây nhận ra răng 
sau cái thây có nhiêu khoảnh khắc suy nghĩ vê các câu 


233 


chuyện về con người và vạn vật. Cô viết: chắc chắn tôi 
có thể thấy rằng mình bị chìm đắm tới mức không muốn 
nghe, đọc hoặc suy nghĩ về Giáo Pháp. Khi ấy tôi thích 
theo tham ái và câu chuyện của mình hơn. Điều nảy rất 


tự nhiên. 


Như vậy là chân thật. Nếu ta cố ép mình không 
chìm đắm vào các câu chuyện về con người, về mọi thứ, 
ở đó đã có mong cầu kết quả. Có ý niệm về một cái ngã 
“làm một cái gì đó” và khi ấy, chúng ta đi trên con 
đường sai. Chỉ khi chúng ta theo sát các thực tại một 
cách tự nhiên, trong đó có cả những khoảnh khắc đắm 
chìm ấy, ta đang trên con đường “Trung Đạo”, và hiểu 
biết có thể phát triển. Liệu ta có bận tâm với việc thực 
tại nào sinh khởi hay không? Ta có thể nghĩ răng ta 
không bận tâm, nhưng khi trí tuệ phát triển, ta biết rằng 
thực chất mình bận tâm nhiều. Bận tâm nhiều hay ít chỉ 
ra hiểu biết đã phát triển được bao nhiêu. Chúng ta chỉ 
có thể tự mình tìm ra câu trả lời. Khi hiểu biết đã phát 


triên hơn, việc thực tại nào xuât hiện không còn quan 


234 


trọng nữa, vì tất cả các thực tại đều do duyên mà thành. 
Jonathan nhận xét rằng, ta vui khi hay biết tham cũng 
như khi hay biết sân, vì cuối cùng thì mọi thực tại đều 
cần được hiểu như chúng thực là. Được nhắc nhở rằng 
ta bận tâm nhiều về thực tại xuất hiện là một điều lợi 
lạc. Việc ấy dạy ta nên chân thật hơn. Nếu không nhận 
ra điều Ấy, ta có thể ưu ái một số thực tại này và bỏ qua 
việc chánh niệm một số thực tại khác. Ta có thể muốn 
biết cái thấy, nhưng ta không hài lòng với suy nghĩ sinh 
khởi do bởi cái ta thấy, và như vậy ta sẽ bỏ qua thực tại 
ấy. Chúng ta không thích sân, và vì vậy chúng ta có thể 


bỏ qua thực tại này khi nó xuất hiện. Khun Sujin nói: 


Ta có thể có được lợi lạc từ việc có tham hoặc 
sân. Ta có thể thấy mình đã tích lũy các thực tại ấy 
nhiều tới đâu. Điều ấy chẳng ích lợi hay sao? Ta có thể 
thấy được bất thiện của mình. Nếu không ta sẽ không 
biết được mình có nhiều bất thiện tới chừng nào. Không 
ai thích bất thiện, nhưng thay cho việc không thích nó, 


tại sao lại không sử dụng nó như một cơ hội phát triển 


235 


hiểu biết. Rất ích lợi khi hiểu bất thiện một cách chỉ tiết. 
Nó luôn sinh khởi và có đó mà không được hiểu đúng, 
từ sang tới tối. Trí tuệ thấy bất thiện là bất thiện để ý 
niệm về tự ngã sẽ được loại bỏ khỏi tất cả các bất thiện 
pháp ở mọi mức độ. Nếu không có hiểu biết về bất thiện 
pháp, làm sao ta có thê biết liệu bất thiện đã suy giảm 
hay gia tăng? Nếu không có hiểu biết về bất thiện, liệu 
ta có thể nói rằng ta đã phát triển thêm hiểu biết? Trong 
các buổi đàm đạo, Khun Sujnn đã chỉ ra nhiều lần rằng, 
chánh niệm có thể “trượt vào” một cách rất tự nhiên, và 
rồi lại trượt ra, cũng tự nhiên như là suy nghĩ hay nghe 
trượt vào và trượt ra. Chúng đến và đi, và chúng ta 
không cần làm gì về các thực tại này, vì chúng sinh khởi 
do duyên. Chúng ta nên hiểu tính chất vô ngã của chánh 
niệm chứ đừng cố có nó. Chúng ta hoan hỷ khi có một 
khoảnh khắc chánh niệm đúng không? Điều ấy chỉ ra sự 
dính mắc của chúng ta. Có nhiều duyên cần thiết cho sự 
sinh khởi của chánh niệm, ví dụ như đọc, thảo luận và 
suy xét về đặc tính vô ngã của thực tại xuất hiện. Khi ta 
nhớ được răng cần có nhiều nhân duyên, ta sẽ bớt ý 
236 


muốn chủ động chánh niệm. Nếu ta cô sức để làm chánh 
niệm sinh khởi, ta cho răng mình đang có chánh niệm, 
nhưng đó không phải là *chánh* niệm. Ta có thể tưởng 
lầm rằng có chánh niệm về các thực tại, trong khi thực 
chất chỉ là suy nghĩ về các thực tại như là đặc tính mềm, 
hay sự kinh nghiệm đặc tính mềm. Trong một số trung 
tâm thiền, người ta phải ngồi một tiếng rồi đi một tiếng, 
nhưng lại không có hiểu biết đúng về đối tượng của 
chánh niệm. Họ có thể nghe thầy dạy nói rằng sự kinh 
nghiệm đặc tính cứng là vô ngã. Họ học thuộc lòng rằng 
có sáu cửa giác quan và họ tự nhắc mình về sáu đối 
tượng xuất hiện qua sáu giác quan. Đây có thể là một 
mức độ của chánh niệm vì chánh niệm sinh kèm tất cả 
các tâm thiện, tuy nhiên đó không phải là sự phát triển 
hiểu biết trực nhận thực tại xuất hiện trong khoảnh khắc 
hiện giờ. Khun Sujin đã nhẫn mạnh lại rằng, bất cứ khi 
nào chánh niệm sinh khởi, đó là lúc phát triển hiểu biết. 
Chúng ta đã từng nghe điều ấy, nhưng chúng ta quên 


mất phải không? Khi trí tuệ được phát triển, sẽ giảm bớt 


237 


hoài nghi về chánh niệm. Chúng ta sẽ bớt xu hướng 


nghĩ, “liệu đó là chánh niệm hay chỉ là tư duy thôi nhỉ?” 
Khun SuJnn nói: 


Sự xúc chạm xuất hiện nhiều lần, nhưng khi có chánh 
niệm, sẽ là sự khởi đầu của hiểu biế1 rằng đặc tính 
mêm chỉ là một thực tại, hay rằng sự xúc chạm chỉ là 
một khoảnh khắc kinh nghiệm. Khoảnh khắc đó 
không phải là suy nghĩ về ý niệm đặc tính mêm hay 
suy nghĩ về sự xúc chạm, bởi vì đó là khoảnh khắc 
kinh nghiệm một cách tự nhiên, là khoảnh khắc phát 
triển hiểu biểu. Có chánh niệm và trí tuệ không ô 
nhiễm bởi mong câu, bởi vì đó là sự phát triển hiểu 
biết khi chánh niệm hay biết, chứ không phải là khi 
bạn muốn hay biết. Ta biết được hiểu biết đang ở 
mức độ nào khi có chánh niệm. Khi Sarah hỏi đặc 
tính của đối tượng thị giác là gì, Khun Sujin đã đưa 
ra một câu trả lời đây ý nghĩa, rất đáng để ta suy xét: 


là một thực tại. Liệu có ai có thê làm gì về đôi tượng 


238 


thị giác hiện giờ không? Nó xuất hiện bây giờ, nó có 
đặc tỉnh riêng biệt mà không ai có thể thay đổi. 

Đối tượng thị giác chỉ là một thực tại, đó không 
phải là một con người hay một cái cây như ta vẫn 
thường nghĩ. Khi nghe rằng đó là một thực tại và rằng ta 
không thể làm gì về nó, ta được nhắc nhở về tính chất 
vô ngã của thực tại. Nó đã xuất hiện rồi và hiểu biết về 
nó có thê được phát triển một cách tự nhiên. Dường như 
chúng ta thấy ngay bông hoa hay chiếc ghế, nhưng kỳ 
thực nếu không có suy nghĩ, liệu có thể có khái niệm 
nào về cái được thấy hay không. Thấy và suy nghĩ sinh 
khởi cận kề nhau và dần dà tính chất của chúng có thể 


được biết. 


Nhờ sự phát triển Satipatthana, ta sẽ có được hiểu 
biết sâu sắc hơn về nghiệp và quả của nghiệp. Một 
người nhận xét rằng thật nhẹ nhõm khi hiểu được 
nghiệp và quả, khi biết rằng mọi thứ phải xảy ra, và 
rằng kiểm soát cuộc sống chắng có ích gì. Khun Sujin 
nhận xét rằng, khi ta nghĩ “đây là nghiệp, đây là quả của 


239 


nghiệp” thì không được chính xác như hiểu biết trực 
tiếp về nghiệp và quả có được nhờ chánh niệm về các 
thực tại xuất hiện. Chúng ta nói rằng cái thấy và cái 
nghe là quả, nhưng như vẫn chỉ là lặp lại những gì trong 
kinh điển. Hiểu biết của chúng ta còn nông cạn. Khi có 
chánh niệm và trí tuệ trực nhận về các thực tại này, sẽ 
có hiểu biết rõ ràng hơn về bản chất của quả. Có những 
tầng tuệ minh sát khác nhau, và ở mỗi giai đoạn, trí tuệ 
nhận ra bản chất của các thực tại sinh khởi một cách rõ 
ràng hơn. Khi trí tuệ phát triển, nghiệp và quả sẽ được 
thấy rõ dân lên. Khi phát triển hiểu biết, ta không nên 
mong đợi có được hiểu biết sáng tỏ về các thực tại ngay 
lập tức. Khun Sujin nhận xét rằng hiểu biết sắc bén là 
kết quả sẽ sinh khởi về sau, ta không nên mong cầu nó. 
Ta đang ở giữa chặng đường và không phải bận tâm khi 
nào và ở đâu sẽ có kết quả, kết quả sẽ sinh khởi khi chín 
muôổi. Có thể có hiểu biết về cái thấy hiện giờ, ta không 


phải lãng phí thời gian. 


240 


Khi hiểu biết đúng được phát triển trong cuộc 
sông đời thường, sẽ có thêm kham nhẫn trong nhiều 
hoàn cảnh. Ngoại cảnh luôn thay đổi và cuộc sống có 
thể rất phức tạp. Chúng ta có thể bận ngập đầu và có 
nhiều rắc rối với những người thân. Tôi xin trích dẫn 
một cuộc nói chuyện giữa Khun Sujin và Sarah về ba la 


mật kham nhân: 


Khun Sujin: Nếu không có các hoàn cảnh khác 
khác nhau, làm sao ta có thể biết được rằng hiểu biết 
đúng có thể xử lý các tình huống ấy, rằng nó có thê biết 
được các thực tại khác nhau xuất hiện? Khi có thêm 
hiểu biết về tính chất vô ngã của các thực tại, sẽ có thêm 
kham nhẫn. Khi có kham nhẫn, nó có thể được hiểu như 


là “không thuộc về a†” 


Sarah: Phải chăng sở dĩ có thêm kham nhẫn là do 


ta bớt cô kiểm soát các thực tại? 


Khun SuJnmn: Do bớt dính mắc hơn vào ý niệm về 


ngã. 


241 


Sarah: Như vậy sẽ bớt thất vọng bởi ngoại cảnh? 


Khun Sujin: Và cũng bớt xao động khi nghĩ về 
những người khác. Ta hiểu rằng không có một tự ngã 
trường tồn. Âm thanh sinh khởi và diệt đi, nó không 
thuộc về ai. Khi nói, âm thanh được tạo duyên bởi các 
danh uân, và những thực tại này cũng diệt đi. Chỉ luôn 
có suy nghĩ về một câu chuyện về con người vả vạn vật. 
Cũng như vậy khi ta xem T.V, đọc báo hoặc mơ về 
những thứ khác nhau. Cái được thấy chỉ là đối tượng thị 
giác. Khi có kham nhẫn, ta không bị xao động bởi bất 


cứ hoàn cảnh nào. 


Ta có thể quen nghĩ về một tự ngã không thể chịu 
đựng nổi hoàn cảnh này hay hoàn cảnh kia thêm nữa. 
Kham nhẫn là duyên để không có sân. Ta phải xử lý 
nhiều tình huống khác nhau. Sự lớn mạnh của các ba la 
mật phải diễn ra trong đời sống thường nhật, trong bất 


kỳ hoàn cảnh nào. 


Sarah: Tôi không hiểu rõ lắm về ba la mật quyết 


định, dường như đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. 
242 


Khun SuJm: Suy nghĩ và hành động. 
Sarah: Theo hướng thiện lành? 


Khun Sujin: Khi tôi đi tới chùa Bovornives để 
giảng Pháp hay chuẩn bị các bản thu âm cho đài truyền 
thanh, tôi không cần nghĩ tới việc mình đang phát triển 
các ba la mật nào. Hành động chỉ ra ba la mật. Không 
phải tự ngã mà chính hành uẫn là cái tạo duyên cho suy 
nghĩ “tôi sẽ tạo nhiều thiện pháp nhất có thể”, và hành 
động tương ứng với suy nghĩ ấy. Quyết định không chỉ 
là suy nghĩ. Ta cần ba la mật chân thật để hành động đi 
đôi với lời nói và suy nghĩ muốn làm thiện của mình. 
Chẳng hạn, bạn có ý định nói lời chân chánh, nhưng khi 
một tình huống xảy ra, có được chánh ngữ hay không 
tùy thuộc vảo việc liệu bạn có sự chân thật để hành xử 
theo những gì mình đã quyết định. Chân thật có thể tạo 
duyên cho thiện pháp khi ấy. Và khi đó, bạn phát triển 
thiện pháp không phải vì để được danh thơm, ái mộ hay 


vì các động cơ vị kỷ khác. 


243 


Khi chúng ta nhận ra bất thiện nơi một người 
khác, ta thấy rất khó khăn để khởi thiện tâm. Khun Sujin 
hỏi: “Khi bạn nghĩ về Saddam Hussein, suy nghĩ ấy là 
loại tâm gì?” Một người không có hiểu biết đâu là thiện 
và đâu là bất thiện có thể là đối tượng của từ tâm. Khi 
người ấy làm việc ác, người ấy không biết đó là bất 
thiện. Ta có thể có từ tâm thay cho sân hận khi có chánh 
niệm. Khi đó ta sẽ không chạy theo ý kiến của những kẻ 
không ưa người ấy. Khi chúng ta có sân hận về việc làm 
xấu ác của một người khác, ta đang tích lũy thêm bất 
thiện. 

Khun Sujin đã nhắc nhở chúng tôi khi ở Ấn độ 
hãy trở thành một tắm thảm chùi chân. Một tắm thảm 
giữ lại bụi bặm và không bị làm phiền bởi dơ bẩn. Ta 
cần khiêm nhường như giẻ chùi chân. Ngài Xá Lợi 
Phất, người có thể tha thứ cho bất kế ai, dù đó là người 
đã đối xử hỗn hào với mình, tự so sánh bản thân với một 
cái giẻ chùi chân. Ngài không còn ngã mạn. Khi hiểu 


biết đúng đã được phát triển, ta sẽ bớt dính mắc vào ý 


244 


niệm về ngã, sẽ có thêm sự khiêm cung. Trong các buổi 
pháp đàm, Khun Sujin nhắc lại: Tôi muốn là một tắm 
giẻ. Tôi đi theo con đường thành một tắm giẻ, đó là 
quyết định của tôi. Quyết định có nghĩa là ta hành động 


bằng sự phát triển hiểu biết và từ tâm. 


Thật lợi lạc khi được nghe nhắc lại về tấm giẻ, 
bởi lẽ sự khiêm nhường dường như đi ngược lại bản 
chất của chúng ta. Khi hiểu biết càng phát triển, nó càng 
phải dẫn tới sự xả ly với danh và sắc. Cái mà ta tưởng là 
mình, là tự ngã chỉ là các danh và sắc vô thường. Khi 
bản chất vô thường của chúng đã được liễu ngộ, liệu 


chúng có còn quan trọng như trước đây? 


Chúng ta đọc trong “7ang Luật” ( Parivara, XI, 
Xung đột ) về việc vị tỳ kheo phải hành xử thế nào khi 
tới một Hội chúng tập họp về một vấn đề giới luật. 


Chúng ta đọc: 


..VỆ ƒÙ khưu nên đi đên hội chúng với tâm nhún 
nhường, với tâm như là không bị cáu uê, nên khéo léo 


về chô ngôi và khéo léo khi ngôi xuống, nên ngồi 
245 


xuống chỗ ngôi thích hợp không chiếm chỗ của các tỳ 
khưu trưởng lão, không buộc các tỳ khưu mới tu phải 
nhường chỗ ngôi, không nên là người nói linh tỉnh, 
không nên là người nói chuyện nhảm nhí, hoặc là nên 
tự mình nói Pháp hoặc là nên thỉnh cẩu vị khác (nói 
Pháp), hoặc là nên tôn trọng trạng thải im lặng thánh 


thiện. 


Chú giải (Samantapasadika) thêm vào câu “với 
một cái tâm như là không cấu uế” với câu: “như một 
tắm giẻ chùi chân”. Tạng Luật có nhiều nhắc nhở hữu 
ích về các hành xử mà người cư sĩ cũng có thể áp dụng 
cho hoàn cảnh của mình. Một số người tin rằng, khi họ 
không làm hại hay gây tổn tương những người khác 
bằng các việc xấu như giết chóc hay trộm cướp là họ đã 
có giới. Tuy nhiên, chăng phải ta cũng nên biết các bất 
thiện tâm sinh khởi trong các tình huống khác nhau 
trong cuộc sông thường nhật của mình hay sao? Chắng 
phải ta nên thấy hiểm họa của các mức độ bắt thiện nhẹ 


hơn, bởi chúng ta tích lũy chúng từ kiếp này sang kiếp 


246 


khác? Rất quan trọng biết được các bất thiện của ta một 
cách chỉ tiết, kế cả khi ta làm những việc dường như 
không quan trọng. Khi vội vã ngồi xuống ghế trông 
trong xe bus hay tàu hỏa, tâm là thiện hay bất thiện đây? 
Ta có nói về những người khác một cách miệt thị 
không? Qua chánh niệm, có thể có sự cẩn trọng hơn 
trong hành động và lời nói, ta có thể trở nên tế nhị hơn. 


Ta đọc đoạn tiếp sau: 


không nên làm cứ động bản tay, không nên vội 
vã, không nên hấp tấp, không nên hành xử ác độc, 
nên có tâm từ và có sự trầm tĩnh trong lời nỏi, nên có 
tâm bỉ với lòng thương tưởng đến lợi ích, nên chăm 
chủ đến lợi ích không lao theo điều phù phiếm, nên 
nói có giới hạn, không trú vào oan trải, không sanh 


lòng oán giận. 


Khi nói, có lúc ta vung tay phải không? Ta có thể 
nghĩ rằng mình không hại ai bởi những hành vi ấy, 
nhưng ta có nên tìm hiểu xem ở những khoảnh khắc như 
vậy, tâm là thiện hay bất thiện? Nếu ta muốn trở nên 


247 


như một tắm giẻ, tự ái và ngã mạn phải được tận diệt. 
Hiểu biết đúng phải được phát triển khi ta bận rộn, khi 
ta đang ở bên những người khác. Tâm bắt thiện dễ sinh 
khởi khi giao tiếp với mọi người cũng như khi ở một 
mình, nhưng khi bất thiện tâm sinh khởi, ta có cơ hội 
biết bất thiện như nó là. Chúng tôi bị quấy rầy bởi tiếng 
động lớn, chẳng hạn như tiếng xe hay loa đài mở quá to. 
Khun Sujin hỏi Sarah xem cô ấy có bị làm phiền bởi âm 
thanh ấy, và Sarah trả lời rằng cô ấy bị làm phiền nhiều 
lần, rằng âm thanh tạo duyên cho sân. Tôi sẽ trích dẫn 


cuộc trao đôi vê chủ đê này: 


Khun Sujin: Tùy thuộc vào hiểu biết chứ không 
phải vào bạn mà cái nghe có thể được hiểu chỉ là một 
khoảnh khắc kinh nghiệm hay không. Khi sân sinh khởi, 
cũng cần phải có hiểu biết về sân là vô ngã. Hiểu biết 
phải được phát triển liên tục, ta không nên dừng chánh 


niệm, khi ây ta sẽ biệt được tính vô ngã của sân. 
Saraj: Sau một khoảnh khắc của chánh niệm, có 
rât nhiêu suy nghĩ và sân 


248 


Khun Sujin: Đó là cách để biết ta đã phát triển 
hiểu biết được đến đâu. Sự phát triển có thể rất ngắn 


ngủi, chỉ một khoảnh khắc, không nhiều hơn thế. 
Sarah: Thường là chỉ một khoảnh khắc. 


Khun Sujin: Như vậy không đủ. Ta nhận ra rằng 
ta sẽ phải tiếp tục phát triển hiểu biết. 


Không nên có ý niệm về một tự ngã tiếp tục phát 
triển hiểu biết, mà biết rằng những khoảnh khắc chánh 
niệm lác đác không đủ để tạo duyên cho sự vun bồi 
được tiếp tục. Có thể có chánh niệm về âm thanh trong 
chỉ một khoảnh khắc, nhưng khi nghĩ về nó với tham 
hoặc sân, ta ngừng lại. Rất hữu ích được nhắc nhở rằng 
vẫn còn rất nhiều thực tại không được nhận biết. Mọi 
thực tại xuất hiện cần phải được biết để có thể tận diệt ý 
niệm về ngã. Tiến trình ấy cần nhiều hơn một kiếp sống, 


như Khun SuJin thường nói. 
Với tâm từ, 


Nina Van Gorkom 


249 


Bức thư vipassana 10 





Hague, ngày 2 tháng 10 năm 199] 


Các đạo hữu thân mên, 


Cuộc sống hàng ngày của chúng ta thật phức tạp, 
chúng ta bận rộn với công việc vả luôn có những vấn đề 
gây phiền phức cho chúng ta. Dường như là có rất ít cơ 
hội cho những việc thiện. Chúng ta tin rằng chúng ta 
thấy giá trị của Giáo Pháp, nhưng lại khó mà áp dụng 
được chúng. Chúng ta đọc trong “ 7ðng Chỉ Bộ Kinh, 
Chương Sáu Pháp, phẩm Bà La môn, phần 51, Hai 


Người): 


Có hai vị Bà-la-môn già yêu, trưởng lão, tuổi lớn, 
cuộc đời đã được trải qua, đã đên đoạn cuối cuộc 


đời, đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ nói lên 


250 


những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Những Bà-la-môn ấy bạch Thể Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la- 
môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được 
trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, 
nhưng chúng tôi không làm điễu lành, không làm điều 
thiện, không làm những điễu để chấm dứt các sợ hãi. 
Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi, Tôn giả 
Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi 


sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dải. 


- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, 
trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã 
đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng các Ông 
không làm điều lành, không làm điều thiện, không 
làm những điễu để chấm dứt các sợ hãi. Thật vậy, 
này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị già, bệnh, chết 
dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn như 
vậy, này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự 
lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến 


251 


cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là 
hòn cù lao (hay ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ 


nó đến. 


Hai người Bà la môn này đã rất thành thật, họ 
nhận ra răng hầu hết thời gian là tâm bắt thiện sinh khởi. 


Chúng ta cũng như vậy có phải không? 


Sau khi thấy, nghe, ngửi và nếm hoặc kinh 
nghiệm những đối tượng xúc chạm (qua thân căn), 
chúng ta thấy tâm bất thiện sinh khởi nhiều hơn là tâm 
thiện. Chúng ta dính mắc với tất cả đối tượng ngũ dục, 
sự dính mắc, tham theo sau chúng ta như bóng với hình 
trong suốt cuộc đời. Nếu những đối tượng này không 
như ý, tâm tham trong ta sẽ làm duyên cho sự sinh khởi 
của tâm sân. 

Khun Sujin đã nói về bài kinh hai người Bà la 
môn này tại chùa Bovornives, giải thích rằng chúng liên 
quan tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tôi xin 


trích dẫn lời bà ở đây: 


252 


Các nhân duyên là khác nhau đối với những người 
khác nhau. Một số người luôn luôn chỉ nghĩ về bản 
thân họ, họ chẳng làm gì cho người thân hay bạn bẻ. 
Từ sáng đến đêm họ bận rộn với công việc của họ, 
kiểm sống cho gia đình họ, và họ phải đối diện với 
nhiễu vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của họ. Nếu 
chúng ta không tích lũy thiện nghiệp để chúng trở 
thành tự nhiên, tâm thiện sẽ không được sinh khởi dễ 
dàng. Chúng ta nên tích lũy thiện nghiệp trong mối 
quan hệ của chúng ta với những người khác, trong 
khi làm việc hay rảnh rỗi, nếu không thì chẳng có cơ 
hội nào cho thiện nghiệp cả. Khi chúng ta nghỉ ngơi 
sau một ngày bận rộn, có thể tâm tham sẽ sinh khởi. 
Chủng ta dinh mắc vào tự ngã, chúng ta tìm kiểm thú 
vui và sự giải trí để tiêu khiển. Sau đó chúng ta lại 
nghĩ rằng ta không có thời gian dành cho thiện pháp. 
Hai vị Bà la môn già kia đã phải giải quyết rất nhiều 
vấn để của gia đình họ. Tuy nhiên, đây là vấn đề của 
tất cả chúng ta. Chúng ta chắc chắn có những lúc lo 


lắng và phiên não. Có đủ mọi vấn để nảy sinh hàng 
22 


ngày. Nếu không có vấn để về nhà, gia đình, về công 
việc của chúng ta, thì lại có vô số lý do khác để lo 
lắng . Chúng ta lo lắng trong kiếp này, nhưng chúng 
ta nên nhớ rằng lo lắng cũng xảy ra trong những kiếp 
trước đây. Những lo lắng này thuộc về quá khứ. Dù 
vậy, những lo lắng trong kiếp này không thể ở lại. Đã 
có lo lắng trong quá khứ và sẽ có lo lắng trong kiếp 
sau. Chúng ta lo lắng về bệnh tật và đau đớn. Cũng 
vậy, trong những kiếp trước đã có những lo lắng về 
bệnh tật, mặc dù chúng ta chẳng biết là đã mắc 
những bệnh gì. Trong đời này, chúng ta có thể mắc 
bệnh tương tự hoặc bệnh khác mà chúng ta chưa từng 
mắc trước đây, nhưng có sự Lo Lắng đã có trong các 
kiếp trước trong vòng luân hồi sinh tử và sẽ lại có lo 


lăng đến trong các Kkiêp VỀ sau. 


Chúng ta không nên quên việc tư duy liên tục về 
tám “cơ sở khởi sinh khẩn cấp tu niệm” ( Vis IV, 63): 
1.sinh, 2.lão, 3.bệnh, 4.tử, 5.khổ do sinh ra trong bốn 


đường ác đạo, 6.khổ trong quá khứ bắt nguồn từ vòng 


254 


luân hồi sinh tử, 7.khổ trong tương lai bắt nguồn từ 
vòng luân hồi sinh tử, và 8.khổ trong hiện tại bắt nguồn 
từ việc tìm kiếm cái ăn. 

Chúng ta không thể nhớ những nỗi khổ trong quá 
khứ, nhưng chúng không khác gì những nỗi khổ khởi 
sinh trong đời hiện tại và những nỗi khổ sẽ sinh ra trong 
tương lai. Nếu ta có một ngôi nhà, chúng ta sẽ lại buộc 
phải lo lắng về nó không ngừng. Nếu ta có những nghĩa 
vụ trong công việc hàng ngày, ta buộc phải lo lắng về 
nó không ngừng. Vì chúng ta có thân, chúng ta sẽ luôn 
phải lo lắng đến sức khỏe. Chúng ta nên suy nghĩ sâu 
sắc về sự thật của khổ trong cuộc đời liên quan đến việc 
tìm kiếm cái ăn. Thực ra chúng ta tìm kiếm thức ăn cho 
Khổ. Điều này giải thích vì sao chúng ta vẫn tiếp trục đi 
trong vòng luân quân, luôn luôn chạy quanh để tìm 


kiêm thức ăn cho Khô. 


Bất cứ khi nào kinh nghiệm được đối tượng ưa 
thích qua mắt, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thức ăn cho 
Khổ. Chúng ta tìm kiếm mọi thứ cho Khổ trong vòng 


233 


luân hồi sinh tử. Bất cứ khi nào có nghe và chúng ta 
dính mắc vào âm thanh, chúng ta đang tìm kiếm Khô. 
Tham ái là nguyên nhân dẫn đến khổ trong vòng sinh tử. 
Chúng ta không bao giờ ngừng việc tìm kiếm Khổ. Qua 
mũi, ngửi mùi thơm, hương hoa, nước hoa, và rồi chúng 
ta tiếp tục tìm kiếm khổ mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta tìm 
kiếm khổ khi chúng ta nếm vị qua lưỡi, hoặc khi có đối 


tượng xúc chạm qua thân căn. 


Khi chúng ta nghĩ về một câu chuyện, liệu chúng 
ta có tìm kiếm cái khổ không? Chúng ta tìm kiếm cái 
khổ mọi nơi từ sáng đến đêm. Nếu chúng ta không nhận 
ra điều này, chúng ta không thê thoát khỏi vòng luân hồi 
sinh tử. Trước khi có thể diệt trừ được phiền não, trước 
khi xả ly, vô tham, có thể sinh khởi, trở nên mạnh mẽ và 
nhờ đó mà sự vị kỷ được loại bỏ, chúng ta nên biết 
những đặc tính của nguyên nhân của khổ, thức ăn cho 
khổ. Chính là tham ái, dính mắc đi tìm kiếm. Tham là 
nguyên nhân của Khổ, trong khi vô tham, không dính 


mắc là cội nguồn của hạnh phúc. Khi chúng ta bớt dính 


256 


mắc vào các đối tượng sinh khởi nơi sáu căn, có phải là 
sự tìm kiếm khổ bớt đi không? Đời sống tiếp theo sẽ lại 
giống như hiện tại, và cái vòng này sẽ dài ra nếu không 
có trí tuệ biết về những đặc tính của thực tại như chúng 
là. Tuệ nên được vun bồi tới mức độ chứng ngộ Tứ 


Thánh để và đạt được giải thoát. 


Trong kiếp sau, sẽ lại có hạnh phúc và khổ đau, 
và điều này phụ thuộc vào nghiệp. Nếu chúng ta có hiểu 
biết đúng đăn về nghiệp và và có quyết tâm vun trồng 
thiện nghiệp thì ta sẽ không dễ duôi. Khun Sujïin đã nói 


^ 


vậy. 

Tiếp sau bài kinh về hai vị bà la môn già, là một 
bài kinh có một phần nội dung tương tự. Đức Phật đã 
nói với hai vị bà la môn già rằng thế giới bị thiêu cháy 
bởi tuôi già, bệnh tật và cái chết. 

Sau đó chúng ta đọc câu kệ mà Ngài đã thuyết: 

Khi một ngôi nhà đang cháy, đô đạc được dỡ ra. 


Những gì đã cháy, sẽ vô dụng với người 1a. 


257 


258 


Cũng vậy, thể giới bị đốt cháy bởi tuổi già và cải 
chết. Vậy, bảo vệ bản thân mình bằng bố thí. 

Những gì được cho đi sẽ được lưu lại. 

Giữ gìn thân, khẩu và ý làm việc thiện trong đời sống 
này, 


Điều này tạo hạnh phúc khi người đó ra đi. 
(hoặc: 


Trong ngôi nhà bị cháy, 
Đồ đạc được đem ra, 
Đồ ấy lợi cho nó, 
Không phải đồ bị cháy, 
Cũng vậy đời bị cháy, 
Do già chết thiêu đối, 
Nhờ bố thí tự cứu 
Khéo cứu, đồ bố thí. 

Ở đây, chế ngự thân, 
Chế ngự lời và ý, 

Kẻ ấy dâu có chết, 


Cũng được hưởng an lạc, 


Vì khi còn đang sống 


Đã làm các công đức.) 


Thông qua phát triển hiểu biết đúng đắn về danh 
và sắc, chúng ta sẽ thấy hiểm họa của bất thiện và lợi 
lạc của thiện. Chúng ta sẽ tới lúc thấy được những bất 
lợi của tái sinh luân hồi. Tại thời điểm này, chúng ta 
không thấy được cuộc đời này là khổ. Chúng ta còn tìm 
kiếm khổ lâu chừng nào còn dính mắc vào danh và sắc. 
Chúng ta có thể phát triển thêm hiểu biết về khô trong 
đời sống của chúng ta bằng việc nghiên cứu những gì 
kinh điển và chú giải nói về chủ đề này. Mặc dù hiểu 
biết của chúng ta về khổ chỉ là trên lý thuyết nhưng việc 
nghiên cứu nhiều khía cạnh của khổ cũng đem lại ích 
lợi. Nghiên cứu kỹ lưỡng Giáo Pháp là nhân duyên để 
trí tuệ được tăng trưởng. Thông qua phát triển thiền tứ 
niệm xứ, chúng ta sẽ dần có hiểu biết trực tiếp về chân 


đê. 


Chú giải của Bộ phân tích (Vibhanga), cuỗn Xa 


tan s ám (Sammohavinodam), trình bày về những khía 


259 


cạnh khác nhau của khổ. Chúng ta đọc trong phần 
“Phân loại Chân để" (P.4, Saccavibhanga) về nhiều loại 


khổ. Chúng ta đọc về khổ (93): 


Nơi đây, cảm thọ khó chịu trên thán và tâm được gọi 
là “khổ khổ” (dukkha-dukkha, khổ nội tạ) bởi bản 
chất của nó, bởi tên của nó và bởi tính chất đau đớn 
của nó. Cảm thọ dễ chịu nơi thân và tâm được gọi là 
“hoại khổ ” bởi là duyên cho sự sinh khởi khổ do sự 
thay đổi của nó tạo ra. Cảm thọ trung tính và những 
cấu thành còn lại của tam giới được gọi là “hành 


khô ” bởi chịu sự o ép của sinh diệt. 


Tất cả các pháp hữu vi do duyên sinh đều không 
thể tránh được việc sinh ra hoặc diệt đi, không thể 
nương náu vào được, vì vậy chúng là khổ. Trong mục 
nói về sinh, chúng ta đọc rằng sinh là khổ. Chú giải giải 
thích răng sinh là khổ bởi vì nó là nền tảng cho sự khổ 
phát sinh. Sinh là nên tảng cho rất nhiều loại khổ khi sự 
tái sinh ấy diễn ra trong bốn đường ác đạo. (Xem thêm 
trong 7anh tịnh đạo I6, 32-61 Giới), nó cũng là nền 


260 


tảng của khổ trong các cõi an lành. Trong cõi người, 
khổ bắt đầu từ sự thụ thai trong tử cung. Chú giải mô tả 
nỗi khổ của bào thai bởi sức nóng của cơ thể người mẹ, 
bởi cái lạnh khi người mẹ uống nước lạnh, bởi tất cả 
những nỗi đau khi người mẹ sinh nở. Trong quá trình 
tồn tại, có cái khổ khi một người tự tử, ép xác, vì giận 
dữ mà nhịn ăn hoặc treo mình, hoặc chịu đau khổ dưới 
sự bạo hành của người khác. Tuổi già là khổ. Chú giải 
đã giải thích rằng gọi chúng là khổ vì nó bắt nguồn từ 
khổ thân và khổ tâm. 

Chúng ta đọc: 

Người già ốm yếu giống như cái xe cũ kỹ. Người 
ấy vô cùng khổ sở khi đứng, đi hay ngồi. Người ấy đau 
khổ khi vợ con không còn quan tâm đến mình như trước. 
Ví dụ này giúp chúng ta hiểu về sự khổ từ hai loại khổ 


vê thân và tâm này. Hơn nữa: 
Với tứ chỉ nặng nề 
Các giác quan tàn lụn 


261 


262 


Với tuổi trẻ đi qua 

Trí nhớ, tuệ suy dân 

Sức khỏe bị phá sản 
Càng ngày càng xấu xí 
Dưới mắt những người thân 
Càng ngày càng lần thần 
Khổ nào bằng khổ này 
Vẻ thân và về tâm 

Mà con người phải gặp ? 
Vì già sẽ đem đến 

Tất cả điều nói trên 


Già đáng gọi là khổ 


Trên đây là nói về cái khô già. 


Cái chết là khô. Giây phút lâm chung xảy ra chỉ là 
một sát na tâm diệt và sau đó sẽ là cuộc đời mới, nhưng 
chúng ta sẽ không còn là con người như cũ nữa. Cái 
chết là khổ bởi vì nó là căn nguyên của cả khổ thân và 
tâm. Khổ thân và tâm xuất hiện trước cái chết. Khi 
chúng ta mất đi tài sản thì chúng ta sẽ thấy bất hạnh, 
nhưng khi cái chết đến, chúng ta sẽ mất tất cả, mất thân 
thể và mất cuộc sống với tư cách cá nhân này. Cái chết 
là nỗi khổ lớn nhất. Chúng ta dính mắc vảo tài sản của 
mình và chúng ta có thể có tính keo kiệt. Nếu chúng ta 
nhớ rằng khi cái chết đến thì chúng ta phải từ bỏ mọi 
thứ lại phía sau, thì nó có thể là nhân duyên để ít nắm 
giữ chúng hơn. Keo kiệt là nhân tạo ra pháp bất thiện, 
dẫn tới việc tái sinh bất hạnh. Khun Sujin giải thích rằng 
“Nếu chúng ta muốn cất giữ mọi thứ cho chúng ta thì 
thực tế là dành chúng để mua chỗ trong Địa ngục”. Chú 
giải cho thấy những người nào tạo nghiệp bất thiện đưa 
đến tái sinh bất hạnh sẽ có nỗi sợ hãi và đau khổ ghê 
gớm ngay trước khi chết. Vào thời điểm đó thì nghiệp 
bất thiện đã gắn liền với họ hoặc hình ảnh về địa ngục 

263 


có thê xuât hiện trước mặt. Bởi vậy chúng ta hiệu răng 


cái chêt là nguôn gôc của khô thân và tâm. 


Sâu (soka) là khổ. Chú giải ghi rằng : sự buồn rầu 
loại bỏ và phá hủy an sinh. Có năm loại tàn hoại hoặc 
mất mát: người thân, tài sản, sức khỏe, giới và chánh 
kiến. Khi chúng ta chịu tác động của một trong những 
mất mát này và bị chôn vùi bởi chúng, ta sẽ trở nên 
phiền muộn. Những mất mát này là một phần của cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể mất đi 
người thân khi họ bị kẻ cướp giết hại, hoặc chúng ta mất 
họ vì chiến tranh hoặc bệnh tật. Rõ ràng rằng mất đi 
người thân hoặc tài sản hoặc sức khỏe sẽ khiến chúng ta 
buôn rầu. Không giữ giới làm cho chúng ta lo lắng về 
nó và vô cùng khô sở. Khi mất đi chánh kiến, nhận thức 
sai lầm sẽ tạo duyên cho rất nhiều việc làm xấu dẫn tới 
kết quả không tốt đẹp. Chừng nảo ta còn dính mắc vào 
tà kiến, chừng ấy ta còn luân quần trong vòng luân hồi 
sinh tử. Chú giải sử dụng từ « sầu muộn » và « đốt cháy 


tâm ». Chúng ta đọc «... vì khi sâu não sinh khởi, nó 


264 


đốt cháy và tiêu hủy tâm giống như ngọn lửa, khiến 
chúng ta nói rằng « Tâm của tôi đang bị đốt cháy, tôi 
không thể suy nghĩ được điều gì ». Sầu não được so 
sánh như mũi tên gây ra sự đau đớn. Nó là cơ sở cho nỗi 
khổ thân và tâm. Chúng ta đọc trong chú giải răng nó có 
đặc tính tiêu hủy bên trong, rằng chức năng của nó là 
tiêu hủy tâm một cách hoản toàn và biểu hiện là sự 


phiền muộn liên tục. Chúng ta đọc bải kệ sau: 
Sẩu như mũi tên độc 
Đâm thấu tìm chúng sinh 
Như khiên rời lò lửa 
Vẫn cháy đỏ khôn nguôi 
Mang theo những khổ đau 
Như bệnh, già và chết 


Thê nên gọi “khô đau ”. 


265 


Trong 7ðng chỉ bộ kinh (Chương Hai Pháp, 
Phẩm Hình Phạt, số 3, kinh 7apaniya) chúng ta đọc về 


sự đôt cháy của hôi hận : 


Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung nấu. 
Thế nào là hai? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 
thân làm ác, thân không làm thiện, miệng nói lời ác, 
miệng không nói thiện, ý nghĩ ác, ý không nghĩ thiện. 
Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã làm ác". Vị 
ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã không làm 
thiện". VỊ ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói 
lời ác". VỊ ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
không nói lời thiện". VỊ ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý 
ta đã nghĩ ác". VỊ ấy bị nung nấu với ỷ nghĩ: "Ý ta đã 


¬.-:fÍ 


không nghĩ thiện”. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, 


làm cho nung náu. 


Chú giải cho kinh này, cuốn “°?Manorathapurani”, 
chỉ ra rằng ân hận có thể gây ra những phiền não to lớn. 
Chúng ta đọc về hai anh em đã giết bò và chia nhau thịt 
bò. Tuy nhiên, người em muốn lấy phần nhiều hơn vì 


266 


anh ta rất đông con. Họ đã tranh cãi và sau đó người anh 
đã giết chết người em. Anh ta nhận ra rằng anh ta đã gây 
nghiệp đại bất thiện và thường xuyên lo lắng về điều 
này. Anh ta không thể nghỉ ngơi cho dù khi đứng hay 
ngồi, và anh ta không thể ăn uống gì được nữa, và kết 
quả là anh ta chỉ còn da bọc xương. Và kết quả của 


nghiệp bất thiện này là anh ta đã tái sinh nơi địa ngục. 


Bi (parideva) là khổ. Nó là căn nguyên cho khổ 
thân và khổ tâm. Chúng ta đọc: 


lrúng phi tiêu một người than khóc, 
Cổ họng cháy khô nổi đau càng khốc liệt 
Vòm miệng bốc lửa thêm môi bỏng rát 
Thế Tôn gọi đó là bi ai. 

Đau đớn (khổ) là khổ. Nỗi đau về thân và tâm đều 
là khổ, bởi vì mỗi đau đớn là duyên cho khổ nơi thân và 
tâm. Khi thân của một người bị đau, người đó cũng chịu 
đau nơi tâm. Khi một người phải chịu đựng nỗi đau 
khủng khiếp nơi thân thì người đó có thê đấm ngực hoặc 


thậm chí tự tử. 
267 


Ưu, não- upäyäsa, là khổ vì nó cũng là nhân 
duyên của khổ nơi thân và tâm. Theo chú giải, nó có đặc 
tính là thất vọng, bản chất là sự rầu rĩ, biểu hiện là sự 
não nề. 

Hơn nữa, chú giải làm rõ các loại khổ khác, đó là: 
oán tằng hội khô (gần người mình không ưa); ái biệt ly 
khổ (xa người mình yêu thương); cầu bất đắc khổ 
(không đạt được cái mình mong muốn). Chúng đều tạo 
nên khổ nơi thân và tâm. 

Nói tóm lại, ngũ uân thủ là khổ. Chú giải giải 
thích rằng: 

Trong phân mô tả về ngũ uấn thủ, cụm từ “nói tóm 
lại” (sankhitena) là nói đến cách thuyết giảng. Vì 
khổ không thể tóm tắt ngắn gọn bởi có tới hàng trăm 
loại khổ, hàng ngàn loại khổ đến hàng trăm ngàn loại 
khổ, nhưng có thể tôm tắt cách thuyết giảng. Vì vậy 
Ngài đã thuyết, tôm tắt giáo lý bằng cách này: Không 


có nội khô nào khác ngoài năm uân thủ”. Tát cả các 


268 


loại khổ khác nhau trong cuộc sống không thể nằm 


ngoài “ngũ uân thủ ” này. 


Theo chú giải, các loại khô khác nhau này khởi 
sinh từ năm uân như cỏ mọc trên mặt đât hoặc hoa quả 


trên cây. Khô là bản chât của ngũ uân thủ. 


Thực tế rằng “tóm lại ngũ uân thủ là khổ” nhắc 
nhở chúng ta về chân lý. Rằng, trong chân đề không có 
ai cả, chỉ có ngũ uân, danh và sắc. Chúng sinh và diệt 
ngay tức thì và vì vậy mà chúng là bất toại nguyện. 
Chúng ta không thê an trú vào chúng được. Chúng ta có 
thể nói rằng cuộc đời là bất toại nguyện, và cuộc đời là 
khổ, nhưng liệu chúng ta đã nhận ra được sự thật của 
khổ không? Chúng ta cần phát triển hiểu biết đúng về 
thực tại sinh khởi tại thời điểm này, bởi vì đây là con 
đườ ng duy nhất để nhận biết được sự thật về danh và 
sắc. Thông qua sự phát triển tứ niệm xứ, chúng ta sẽ có 
thêm hiểu biết về nhân và quả trong cuộc sống của 
mình, về nghiệp và quả của nghiệp, và hiểu biết thêm về 
những phiền não duyên bởi những tích lũy của chúng ta 


269 


trong quá khứ. Khi có thêm hiểu biết thì chúng ta sẽ bớt 
khổ. Chúng ta thường phản ứng với tâm bắt thiện khi ta 
kinh nghiệm đối tượng khả ái và bất khả ái. Chúng ta 
phiền não bởi tám “ngọn gió đời” như: được và mất, 
khen và chê, vinh và nhục, lạc và khổ. Nghiệp khiến 
chúng ta sinh ra, và tạo ra các giác quan, qua đó chúng 
ta kinh nghiệm các đối tượng khả ái và bất khả ái. Thấy, 
nghe cùng các kinh nghiệm ngũ quan khác là kết quả 
của nghiệp. Nếu không có nghiệp thì không thê có thấy, 
nghe hoặc kinh nghiệm xúc chạm tại thời điểm này. 
Chúng ta không thê thấy được nhân được tạo trong quá 
khứ, nhưng nên nhớ răng chúng ta là kẻ thừa tự của 
nghiệp. Chúng ta có hiểu biết trên lý thuyết về nghiệp 
và quả nhưng lại không áp dụng hiểu biết này trong 
cuộc sông. Chúng ta luôn bám chặt vào “ cái ngã” và 
chúng ta phân vân tại sao điều bất như ý này hay kia lại 
xảy ra với “tôi”. Chúng ta luôn quên rằng bất kỳ điều gì 
xảy ra đều do duyên. Khi có sự mất mát, chúng ta phiền 
muộn, than vãn và buồn rầu, chúng ta tự buộc tội và hồi 
tiếc về bản thân. Khi những thời điểm này sinh khởi, 
270 


chúng ta có thể có chánh niệm về chúng và vì thế chúng 
ta có thể học được răng chúng chỉ là thực tại do duyên 
sinh. Khi tuệ giác được phát triển tới mức độ phát sinh 
tầng tuệ thứ nhất, danh sẽ được biết là danh, sắc được 
biết là sắc, đặc tính khác nhau của chúng được phân biệt 
rõ ràng. Tuệ giác này có thể đạt được chỉ khi hiểu biết 
về tất cả danh và sắc xuất hiện qua sáu căn đã được phát 
triển. Khi một tầng tuệ sinh khởi sẽ không có tự ngã, 
không có thế gian, chỉ có danh và sắc duyên với nhau. 
Với mỗi tầng tuệ giác, sẽ có sự phát triển của “nghiệp 
vận trí”-”kamưnassakata ñana”, tức hiểu biết về “ chủ 
nhân của nghiệp”, của nghiệp và quả. Sự phát triển tứ 
niệm xứ là con đường duy nhất để có thể ứng dụng kiến 
thức về nghiệp và quả vào cuộc sống hàng ngảy của 
chúng ta. Thay vì phản ứng với duyên trần bằng tâm bất 
thiện, chúng ta sẽ có nhiều nhân duyên để phản ứng với 
trí tuệ. Chúng ta sẽ có thêm kiên nhẫn và bình thản đối 
với những nghịch cảnh của cuộc sống. 
Với tâm từ, Nina van Gorkom 


(Chuyển ngữ: Minh Hằng) 
271 


Bức thư vipassana 11 





Hague, ngày 26 tháng mười, năm 1992 


Các bạn đạo thân mên, 


Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (Tập L, 
Thiên có kệ, Tương Ưng Chư Thiên, 3, Phẩm Kiếm) 
rằng có một vị chư thiên đã đọc bài kệ sau với Đức 


Phật: 
Như kiếm đã chạm da 
Như lửa cháy trên đầu 
Tì kheo hãy chánh niệm 
Xuất gia bỏ ái dục 
Đức Thể tôn đã nói: 
Như kiếm đã chạm da 


Ti 


Như lửa cháy trên đầu 
Tì kheo hãy chánh niệm 
Xuất gia bỏ thân kiến 


Giống như một người bị kiếm kề cổ hoặc lửa 
cháy sém tóc và khăn, thấy sự nguy hiểm của tình thế sẽ 
cô găng dùng mọi khả năng để thoát khỏi, cũng như 
vậy, vị tì kheo không được dễ duôi mà luôn luôn cần 
giữ chánh niệm, tỉnh giác. Đức Phật đã nhắc lại bài kệ 
của vị chư thiên, nhưng người đã thay đổi một dòng và 
sự thay đổi này rất ý nghĩa. Vị chư thiên đã nói về sự 
kiềm chế tham ái. Tuy nhiên, chừng nào tham ái còn 
chưa được diệt trừ bằng tâm đạo (magga-citta), chừng 
đó chúng ta còn bị tham ái buộc chặt. Chúng ta đọc 
trong C?ú giải Trưởng Lão nỉ kệ — “Saratthappakasini`, 
Đức Phật, với quan điểm này, muốn thay đổi bài kệ của 
vị chư thiên, Ngài đã sử dụng sự so sánh tương tự 
nhưng áp dụng cho tâm đạo đầu tiên của bậc thánh Dự 
lưu (Sotäpamna), sát na tâm đạo tận diệt được thân kiến 


— sakkaya di{th1. 
i2 


Chúng ta dễ bỏ sót một điểm rất tinh tế của bài 
kinh này. Chúng ta hiểu về mặt lý thuyết rằng, trước 
tiên, tà kiến cần được tận diệt trước khi các ái dục có thể 
được đoạn trừ ở tầng giác ngộ thứ ba của bậc Thánh Bắt 
Lai. Dù biết như vậy, nhưng chúng ta vẫn luôn lo lắng 
về sự dính mắc vào các ham muốn thay vì biết đặc tính 
của ham muốn khi chúng sinh khởi. Đây là cách duy 
nhất đề tận diệt được ham muốn. “Chúng ta có nên ghét 
tâm bất thiện của mình? Nó chỉ là một thực tại, nó sinh 
khởi”, Khun Sujin đã nhắc Sarah và Jonothan khi họ ở 
Bangkok. Họ đã ghi âm lại cuộc đối thoại với bà và tôi 


sẽ thuật lại nội dung của cuôn băng đó. 


Khun Sujin giải thích rằng bà không nghĩ bà phải 
loại bỏ tất cả các phiền não bây giờ. Bà nhắn mạnh: Tôi 
không nghĩ “phiền não thật xấu xa”, chúng chỉ là những 
thực tại. Nên hiểu về chúng. Mọi người muốn loại bỏ 
mọi phiền não nhưng họ không hiểu biết chút nào về 
chúng. Tại sao chúng ta không đặt mục tiêu trước tiên 


phải là chánh kiến? Tôi không hiểu tại sao mọi người lại 


274 


khó chịu đến vậy bởi phiền não của mình? Người ta 
luôn bị kéo vào ý niệm về ngã, và điều này sẽ làm họ 
bớt phiền não đi hay nhiều hơn? Không có sự hiểu biết 
mà chỉ cứ nghĩ thiện hay bắt thiện là “của tôi”. Chừng 
nảo còn vô minh, chừng đó còn phải có tâm bất thiện ở 
các cấp độ khác nhau. Chúng ta chỉ việc phát triển hiểu 
biết về bất kỳ thực tại nào sinh khởi. Tại thời điểm phát 
triển hiểu biết, chúng ta sẽ không bị cuốn vảo suy nghĩ 
về lượng phiền não mà chúng ta có và phân vân liệu 
phiền não có được giảm bớt hay không. Chỉ cần chánh 


niệm ngay tức thì ! 


Chúng ta có thể không nhận ra rằng mình nghĩ 
thiện hay bất thiện là “của tôi”, nhưng ý niệm đó vẫn 
năm sâu trong tiềm thức của chúng ta. Lời nhắc nhở của 
Khun Sujin có thể giúp chúng ta suy xét thấu đáo hơn 
điều gì thực sự thúc đây suy nghĩ, lời nói và hành động 
của chúng ta. Chăng phải hầu hết luôn có sự dính mắc 
vào tự ngã hay sao? Sarah nói rằng khi cô phát hiện ra 


tâm tham thì lập tức có tâm sân và điêu này “làm giảm 


275 


sự thú vị”. Khun SuJin đã trả lời: Đó chỉ là một suy 
ngẫm mà không phải là hiểu biết trực nhận về đặc tính 
(của tâm tham đó), cái là vô ngã. Ai có thể thay đổi đặc 
tính của sự dính mắc? Hiểu biết nên được phát triển một 
cách tự nhiên. Quả như trút được một gánh nặng! Ngay 
cả nếu tâm tham lại sinh khởi, chúng ta nên nhận diện 
nó chỉ là một thực tại. Bạn có thê hiểu về đặc tính của 
tâm tham mà chúng ta đã nói tới nhiều. Đặc tính vô ngã 
nằm ở đó. Cách phát triển hiểu biết như vậy là tích cực 
nhất. Khi đó sẽ không có sự dính mắc hay tâm sân với 
đối tượng được sinh khởi. Bạn không nên kiềm chế sự 


vui thích, đó không phải là “bạn”. 


Đối tượng xuất hiện là đối tượng để phát triển 
hiểu biết. Trong khi hiểu biết được phát triển sẽ không 
có dính mắc hay khó chịu với đối tượng, không có tham 
khi đối tượng là thiện, không có sân khi đối tượng là bất 
thiện. Chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi khi vui 
thích, vui thích chỉ là một thực tại. Khi chúng ta nghĩ về 


phiền não của mình, phần lớn thời gian là ta đang nghĩ 


276 


về ngã. Liệu chúng ta có thấy mình bận rộn với “cái tôi” 
đến nhường nào không? Chúng ta phát triển hiểu biết và 
thỉnh thoảng có chánh niệm, nhưng khi gặp phải rắc rối 
trong cuộc sống, ta thất vọng và lại thấy thật khó để 


chánh niệm về các thực tại. Khun SuJm đã nói: 


Khi không có chánh niệm, hắn là đã chưa nghe đủ và 
chưa có đủ sự hiểu biết đúng ở mức độ tư duy. Ai đó 
có thể cho răng biết có danh và sắc là đủ, nhưng còn 
cần phải nhận ra đặc tính của chúng nữa. Biết trờng 
tận về các thực tại có thể giúp chúng ta nhìn thấy bản 
chất vô ngã của chúng. Điều này rất quan trọng để 
phát triển tuệ giác. Chúng ta phải là “người nghe 


nhiễu ” (Bahusutta) để được giác ngộ. 


Sarah đã hỏi Khun Sujin về đối tượng của chánh 
kiến và những đặc tính cụ thể cần biết. Tôi xin trích dẫn 
một phần trong đoạn đối thoại của họ khi bị tắc đường 


hàng giờ ở Bangkok: 


Khun Sujin: Chúng ta phải biết tường tận về từng 


căn trong sáu căn, vê các nhân duyên làm các thực tại 
271 


sinh khởi, về các đại, về các xứ (ayatanas). Đức Phật đã 
dạy về danh và sắc trong suốt 45 năm. Ngài Xá Lợi Phất 
đã giác ngộ ngay khi nghe chữ “Pháp”, ngài hiểu thực 
tại chỉ là danh và sắc. Đối với chúng ta thì khác, chúng 
ta phải nghe đi nghe lại và suy ngẫm danh là gì và sắc là 
gì. Cái thấy hiện giờ là một kinh nghiệm, chỉ là một 
thực tại. Chúng ta phải suy ngẫm, nghe và thảo luận 


nhiêu về những chủ đề này. 


Sarah: Chúng ta đã nghiền ngẫm về cái thấy và 
thảo luận chỉ tiết về các thực tại rất nhiều, tôi băn khoăn 


mình còn phải nghe nhiêu thêm chừng nào nữa? 


Khun SuJm: cho tới khi chánh niệm sinh khởi 
cùng với hiểu biết ngay tại lúc đó. Đó là lý do tại sao 
Đức Phật dạy về danh và sắc trong 45 năm. Vi diệu 
pháp là cốt lõi của các Giáo lý của Người. Đức Phật dạy 
về các pháp chân đề để ta có thê thấy được sự khác nhau 
giữa các pháp chân đế và khái niệm. Người dạy về lý 
duyên khởi của các thực tại. Biết tâm sở đi kèm với các 
tâm giúp ta hiểu về bản chất của vô ngã. Thật kinh ngạc 


278 


rằng phải cần biết bao nhiêu nhân duyên cho một 
khoảnh khắc kinh nghiệm một đối tượng thị giác và sau 
đó, khoảnh khắc đó biến mất hoàn toàn. Những cái này 


rât vi tÊ và không phải mọi người đêu hiêu ngay tức thì. 


Sara: Không bao giờ là đủ, chúng ta luôn luôn có 
thể biết đối tượng chính xác hơn và một cách chỉ tiết 


hơn nữa. 


Khun Sujin: Nếu không chúng ta sẽ đánh giá thấp 
trí tuệ của Đức Phật, chúng ta có thể nghĩ rằng Ngài nói 
những điều bình thường, thông dụng. Ngài dạy chúng ta 
để chúng ta nghe nhiều, suy ngẫm nhiều hơn và đến một 
ngày chúng ta có thể trở thành bậc thánh Nhập lưu. 
Bằng cách phát triển hiểu biết đúng từng chút một, đến 
một ngày chúng ta sẽ có sự hiểu biết đầy đủ về các thực 
tại được sinh khởi. Hiểu biết đúng về đối tượng thị giác 
và cái thấy là cách duy nhất đề tiêu diệt ý niệm tiềm ấn 
sâu dày là “tôi thấy” và “tôi” vốn luôn có trong mọi lúc. 
Cứ khi nào có cảm thọ, lúc đó lại có “tôi”. Đức Phật dạy 
về năm uẩn, ngài dạy bằng nhiều cách khác nhau để 


To 


giúp chúng ta có thể suy xét hơn, hiểu hơn, nhờ đó, khi 
có chánh niệm, chánh kiến có thể phát triển dần dẫn, từ 


những gì chúng ta đã nghe được. 


Sarah: Khi không có chánh niệm, chúng ta trở 
nên thiếu kiên nhẫn. Tại sao không có thêm chánh 


niệm? 
Khun SuJm: Do chưa tích lũy đủ ba la mật. 
Sarah: Những Ba la mật nào? 


Khun Sujin: Cần tất cả ba la mật. Chúng ta không 
nên xem nhẹ chúng và coi thường bất kỳ loại ba la mật 
nào. Trí tuệ cần trên hết, chín ba la mật khác là “kết 
quả” của trí tuệ. Thiếu trí tuệ, không thê phát triển các 


ba la mật khác. 


Chúng ta đọc trong bản chú giải Kinh Hạnh tạng 
(Cariyapifaka), rằng giỗng như khát vọng (để trở thành 
một vị Phật), lòng từ bị bao la và các phương tiện thiện 
xảo cũng là điều kiện phát triển ba la mật. Kinh viết: 
“I[rong đó, phương tiện thiện xảo là trí tuệ, thứ giúp 
280 


chuyền hóa tuệ giác và chín ba la mật khác thành điều 
kiện tiên quyết cho sự giác ngộ. “Tại thời điểm có sự 
hiểu biết đúng về thực tại, không có bám chấp vào 
“thiện tâm của tôi”. Tuy nhiên, chúng ta thường muốn là 
“một người tốt”. Chúng ta nhận thấy sẽ dễ chịu hơn khi 
có thiện tâm, và lúc đó lại có sự dính mắc. Khi chúng ta 
giữ năm giới hay tám giới, dường như có sự dính mắc, 
có phải chúng ta muốn tốt hơn những người không giữ 
giới? Khi chúng ta muốn phát triển tâm từ, chúng ta có 
thể băn khoăn liệu mình có bao nhiêu tâm từ, chúng ta 
có thể cố gắng đong đo nó. Khi đó chúng ta lại nghĩ đến 
“thiện tâm của tôi”, thay vì phát triển tâm từ. Chúng ta 
không nên đánh giá thấp sự tích lũy phiền não. Chúng ta 
không nhận thấy tâm tham khi có sự dính mắc vào tự 
ngã, khi muốn mình là người tốt. 

Khun Sujin nhận xét rằng, khi không có hiểu biết, 
sẽ có tâm tham. 

Khi chúng ta cô găng có tâm từ thay vì tức giận, 
liệu có “tự ngã” ở đây không? Jonothan nói rằng khi anh 


281 


ta sắp nôi nóng, anh ta cô găng bình tĩnh. Thật khó chịu 
cho người khác khi ở gần một người đang tức giận. 
Chúng ta có thể thấy tâm sân là vô ích và khi đó chánh 
niệm có thể sinh khởi để ngăn cơn tức giận khởi sinh. 
Không có một “tự ngã” cố gắng làm việc này, mà là 
chánh niệm đang thực hiện chức năng của nó. Đó là một 
cấp độ của chánh niệm, nhưng chưa phải là chánh niệm 
của tứ niệm xứ đi cùng với trí tuệ , thấy thực tại chỉ là 
danh và sắc, không phải là ngã. Khi có tà kiến về ngã — 
rằng có một cái ta cố gắng kiềm chế cơn giận, cơn giận 


sẽ không bị ngăn chặn. Khun SuJnn lưu ý: 


Chúng ta không nên bám chấp vào ý nghĩ “tôi rất 
giận dữ, tôi cố gắng không như vậy”. Khi đó chỉ luôn có 
suy nghĩ với ý niệm về ngã. Tôi không bận tâm mức độ 
bất thiện nào sinh khởi, ngay cả nếu đó là cơn giận 
khủng khiếp. Nó sinh rồi sẽ diệt, nó không thể ở mãi đó. 
Thế còn giây phút hiện tại? Tôi luôn khuyến khích mọi 
người hãy có hiểu biết đúng thay vì kiểm soát cơn giận 


với tà kiên vê ngã. Khi đó họ sẽ không bao giờ có được 


282 


mức độ hiểu biết gì về thực tại, kể cả hiểu biết dựa trên 
sự suy ngẫm về danh và sắc. Có thể có chánh niệm về 
cơn giận mà bạn vừa nói nhiều về nó. Khi sân sinh khởi 
và thực hiện chức năng của nó, nó sẽ giúp bạn nhìn thấy 
đặc tính “chỉ là thực tại” của nó, thay cho việc suy nghĩ 
về nó. Sarah băn khoăn liệu có những lúc nên thiết lập 
ra những nguyên tắc hành xử nhất định. Cô ấy băn 
khoăn làm thế nào chúng ta có thể điều chỉnh những lời 
nói bất thiện. Khun Sujin đã nhắc cô ấy rằng bất cứ 
những gì chúng ta làm hay không làm đều không phải là 
ngã. Có phải chúng ta luôn quên điều đó? Chúng ta biết 
rằng chúng ta chưa loại trừ được ý niệm về “ngã”, 
nhưng chúng ta không nhận thấy tà kiến ấy bám rễ sâu 


dày trong ta ra sao. Khun SuJn đã nói: 


Ngay cả khi chúng ta muốn thiết lập các quy tắc — 
vẫn không có cái ngã nào làm việc đó, đó chỉ là suy 
nghĩ. Cách duy nhất để loại bỏ ngã là phải hiểu biết mọi 
hoàn cảnh. Chúng ta không nên tạo ra bất kỳ quy tắc 


nào, chỉ nên phát triên hiệu biệt vê các thực tại. Có thê 


283 


điều chỉnh những lời nói bất thiện bằng trí tuệ — thứ 
nhận thấy sự nguy hại của nó và đó là một mức độ của 
chánh niệm. Mức độ khác của chánh niệm là tứ niệm 
xứ. Giây phút quý giá nhất là giây phút chánh niệm. 
Nếu chúng ta tạo áp lực cho bản thân, tạo ra những 
nguyên tắc hay bám chấp vào một kiểu thực hành nào 
đó, thì sẽ không giúp chúng ta hiểu giây phút hiện tại, 


cái nghe, cái thây và sự suy nghĩ của chúng ta. 


Thay vì chánh niệm trong giây phút hiện tại, 
chúng ta lại bị cuốn đi bởi các suy nghĩ về người khác 
hay sự việc đã diễn ra. Chúng ta cứ nghĩ về tâm tham, 
tâm sân, tâm s¡ của người khác và điều này tạo duyên 
cho tâm sân. Chúng ta không thể thay đổi người khác 
bởi vì mỗi khoảnh khắc đều có nhân duyên. Thay cho 
việc nghĩ đến sai lầm của người khác, ta có thể nhận 
biết cái tâm đang suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể bị 
rối trí khi nghĩ về những kinh nghiệm xấu trong quá khứ 
nhưng khi đó chúng ta cần hiểu biết đúng đề lại bắt đầu 


tiếp. Khun Sujin nói, “Hãy quên ngày hôm qua đi”. 


284 


“Tỉnh giác về thực tại sẽ cứu giúp chúng ta khỏi những 
khoảnh khắc bất thiện”, bà nhắn mạnh. Nếu có chánh 
niệm về tâm bất thiện đang sinh khởi, đối tượng lúc đó 
là pháp chân để, và không có sự dính mắc vào khái 
niệm. Chúng ta đã nghe điều này trước kia, nhưng 
chúng ta cần nghe đi nghe lại cho đến khi nó thật ngẫm 
vào ta. Mục đích của chúng ta là hiểu biết thực tại sinh 
khởi tại thời điểm này. Không cần đi xa hơn giây phút 
này. Khun Sujin nói, nếu chúng ta nghĩ về những vấn đề 
hay tình huống, sẽ không có sự hiểu biết về thực tại sinh 


khởi trong sát na hiện tại. 


Qua hiểu biết đúng về danh và sắc, chúng ta sẽ 
thấy tin hơn vào sự thật về nghiệp và quả của nghiệp. 
Khoảnh khắc của cái thấy hay cái nghe là quả của 
nghiệp, một việc đã làm trong quá khứ. Chúng ta không 
thể biết loại nghiệp nào trong quá khứ tạo ra quả trong 
thời điểm cụ thể, nhưng rất hữu ích khi biết rằng một 
kinh nghiệm dễ chịu hay khó chịu là quả được tạo 


duyên bởi một việc mà ta đã làm. Không ai có thê ngăn 


285 


quả của nghiệp xảy ra. Chúng ta không thể đồ lỗi cho 
người khác. Ví dụ, khi chúng ta thấy khó chịu trước 
tiếng ồn của đài phát thanh hay tiếng ồn của lũ trẻ con 
nhà hàng xóm, chúng ta có thể nhớ rằng cái nghe là quả, 
còn suy nghĩ với tâm sân là một tâm bắt thiện được sinh 
khởi vào khoảnh khắc khác. Khi đó đối tượng của tâm 
là thực tại hiện tiền và chúng ta không bị cuốn vào suy 
nghĩ về các khái niệm. Khi đã có niềm tin vảo sự thật về 
nghiệp và quả của nghiệp, sẽ bớt sợ hãi và lo lắng hơn. 
Khi không ngủ được, chúng ta có thể lo lắng, nhưng 
chúng ta nên biết rằng điều đó được tạo duyên bởi 
nghiệp — thứ tạo ra các tâm quả cũng như cái thấy và cái 
nghe đang kinh nghiệm các đối tượng khác nhau. Khi 
chúng ta ngủ say, không mộng mị, có tâm tái tục (hay 
tâm hộ kiếp) — bhavanga citta và đó cũng là quả của 


nghiệp. Khun SuJn đã nói với Sarah và Jonothan: 


Khi bạn hiểu bản chất của pháp, bạn sẽ nhìn thấy 
mọi việc đêu do duyên khởi. Chúng ta rơi và giác ngủ 


và tính lại, nhờ có nhán duyên. Khi có vận đề xảy ra, 


286 


là do nhân duyên. Chỉ có các thực tại khác nhau, và 
mặc dù thực tại xuất hiện, vô minh không thể nhận 
biết chúng. Chúng ta luôn cho rằng thực tại là “cải gì 
đó”. Nhưng chánh niệm có thể “lóe sáng” bất kỳ lúc 


nào, nhờ có nhán duyên, và đó là *chánh* niệm. 


Khun Sujïn nói rằng chúng ta hoản toàn sống đơn 
độc, thật vô cùng hữu ích khi nhận ra điều đó. Chúng ta 
đã nghe điều này trước đây, nhưng nó sẽ trở nên ý nghĩa 
hơn khi hiểu biết đúng sự khác biệt giữa khoảnh khắc 
đối tượng của tâm là pháp chân đế và khoảnh khắc 
chúng ta nghĩ về khái niệm về người hay vật. Nếu chúng 
ta khó chịu về người khác, đường như có ai đó ở đây, 
thế thực tại là cái gì? Chỉ có tâm suy nghĩ. Khi chúng ta 
trở về với thực tại hiện tiền, pháp chân đề, chúng ta biết 
rằng chúng ta đang sông đơn độc, và thật là một khoảnh 
khắc lợi lạc. Chỉ có danh và sắc, không có ai cả. Khi 
chúng ta nghĩ, chúng ta sống trong thế giới của suy 
nghĩ. Dù trong kiếp quá khứ, kiếp hiện tại hay kiếp vị 


lai, chúng ta luôn sống đơn độc. 


287 


Trong buổi thảo luận, Khun Sujin đã nhân mạnh 
rằng chúng ta nên thấy pháp là pháp. Chúng ta có thể 
nói rằng mọi thứ là pháp, chỉ là một thực tại, nhưng hiểu 
biết đúng phải được phát triển thông qua chánh niệm về 
thực tại, nhờ đó pháp được thấy chỉ là pháp, không có 
người hay vật, không có ngã. Chúng ta phải nghe đi 
nghe lại, nhưng ngài Xá Lợi Phất (Sãriputta) chỉ cần 
nghe một vài câu về thực tại, ngài hiểu ngay lập tức và 
trực nhận nhận ra pháp chỉ là pháp. Ngài đã được tích 
lũy trí tuệ trong nhiều kiếp. Chúng ta đọc trong Luật 
tạng (Vinaya) (Phần 4, Đại Phẩm 1, 23, 3-5) rằng Ngài 
Xá Lợi Phất đã hỏi tì kheo Assaji rằng Đức Phật đã 
thuyết giảng cho tì kheo điều gì. Tỳ kheo Assaji đã trả 
lời rằng, tì kheo mới xuất gia nên không thể thuyết pháp 
một cách chỉ tiết, mà chỉ có thể tóm lược. Ngài Xá Lợi 
Phất đã xin vị tì kheo hãy nói ý nghĩa, không cần đi vào 


chỉ tiết. Chúng ta đọc như sau: 


Khi đó Đại đức Assaji đã thuyết bài pháp ngắn 
này cho khất sĩ Xá Lợi Phất: 


288 


“Pháp sinh lên do nhân (hetu), Như lai giảng nhân 
ấy, nhân diệt thời pháp diệt (nirodhä) — đại sa môn 
nói vậy”. Khi ngài Xá Lợi Phất nghe bài pháp ngắn 
này thì nhãn pháp không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sinh khởi, rằng “điêu gì có bản tỉnh được sinh 
lên, toàn bộ điều ấy đêu có bản tính được hoại diệt”. 
Ngài nói: “Nếu giáo pháp chính là đây, hiển giả đã 
xuyên thấu con đường không sấu muộn đã không 
được nhìn thấy, đã không được nói ra bởi muôn ngàn 
kiếp sống ”. 

Ngài Xá Lợi Phất đã trực ngộ Tứ Thánh đế: Khổ, 
nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt 
khổ. Chúng ta có hiểu biết tư duy về tứ thánh đế, nhưng 
tứ thánh đế có thể được trực nhận mà không cần phải 
suy nghĩ về chúng. Chúng ta không thể hình dung làm 
sao có thê có điều ấy, chừng nào trí tuệ còn chưa phát 
triển đến mức độ đó. Cái thấy hiện giờ được sinh khởi 
nhờ nhân duyên, nó là một phần trong vòng luân hồi 


sinh tử. Cái thấy đã diệt, vì vậy nó là khổ. Ngài Xá Lợi 


289 


Phát ngay lập tức hiểu rằng chánh kiến về thực tại sinh 
khởi tại giây phút hiện tại dẫn đến diệt trừ vô minh và 
ái dục, cái chính là nhân duyên cho vòng sinh tử luân 
hồi, tạo duyên cho cái thấy, cái nghe và các thực tại 
khác được sinh khởi. Ngài đã hiểu thực tại hiện tiền là 
pháp, do duyên sinh khởi. Ngài đã thấu triệt đặc tính vô 
ngã của nó. Với chúng ta thì thật khó để thấy pháp chỉ là 
pháp vì vô minh đã che phủ sự thật. Chúng ta đọc trong 
Chú giải Bộ Phân tích của Tạng Diệu Pháp (Vibhanga), 
cuốn “Xa fa sỉ ám” (L Chương VI, Phân tích duyên 
khởi, 140) về vô minh che dấu sự hiểu biết. Chúng ta 


đọc như sau: 


Điều đó có thể nói như sau: Trí chính là tuệ. Có 
nghĩa là, tuệ khiến ta biết một cách rõ ràng tứ thánh 
để với từng ý nghĩa và từng nguyên nhân. Nhưng vô 
mình này khi sinh khởi không để cho trí đó làm cho 
pháp (dhamma) đó được biết một cách rõ ràng; như 
vậy, vì đổi nghịch với tuệ, vô mình là không hiểu biết. 


Cũng vậy, thấy là tuệ. Nó thấy đặc tính. Nhưng vô 


290 


mình khi khởi lên không cho ta thấy được, như vậy vô 
mình là không thấy... 


Sau đó chúng ta đọc răng, bất cứ khi nào vô minh 
sinh khởi, nó sẽ không cho phép hiểu biết được xuyên 
thấu, năm bắt và suy xét đúng đắn về sự thật. Vì vậy, 
mỗi khi vô minh sinh khởi, nó sẽ ngăn chặn và che dấu 
hoạt động của trí tuệ. Đoạn viết này nhắc chúng ta về 
hoạt động của vô minh mà không hề được nhận ra, vì 
khi có vô minh chúng ta không biết có vô minh. Điều 
này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cần phát triển trí tuệ 
về pháp chân để từ kiếp này sang kiếp khác, nhằm thấy 
pháp là pháp, thấy nó là vô ngã. Chúng ta dính mắc vào 
ý niệm “thân thể của tôi”, nhưng khi có sự xúc chạm, 
đặc tính cứng là pháp xuất hiện. Ý niệm về thân thể chỉ 


có trong trí nhớ của chúng ta. 


Khun Sujin nói: Khi có sự xúc chạm, đâu là đầu 
của bạn? đâu là chân của bạn? Chỉ có trong trí nhớ của 
bạn thôi. Khi có sự xúc chạm, bạn có thể không nhận ra, 
đó chỉ đơn thuần là khoảnh khắc kinh nghiệm một đối 


291 


tượng. Sâu trong tâm tưởng của bạn vẫn có ý niệm về 
“cái gì đó”. Ví dụ, khi bạn chạm vào đồ vật nào đó 
trong bóng tối, bạn muốn biết đó là cái gì, vì vẫn có “cái 
gì đó”. Chỉ có sáu căn và có một đối tượng xuất hiện tại 
một khoảnh khắc. Nó không ở lại, chờ đợi bạn chạm 


` 


vao. 


Cần một số nhân tố làm duyên để kinh nghiệm 
đặc tính cứng, như sắc là tính cứng và sắc là cảm giác 
trên thân. Bản thân các yếu tố làm duyên này cũng do 
duyên khởi. Đặc tính cứng là một trong tứ đại và nó 
được tạo duyên bởi ba yếu tố khác là nhiệt lượng, sự 
chuyền động, sự găn kết sinh khởi cùng với nó. Sắc là 
cảm giác trên thân được tạo bởi nghiệp. Kinh nghiệm về 
đối tượng xúc chạm trên thân căn là quả (vipäka) của 
nghiệp. Chúng ta thấy các yếu tô nhân duyên kết hợp 
với nhau phức tạp đến thế nào. Chúng ở đó chỉ trong 
một khoảnh khắc kinh nghiệm đặc tính cứng. Chúng ta 


không thể điều khiển chúng đến cùng nhau và không có 


Ta 


yếu tô nào có thể duy trì. Chúng chỉ ở đó trong một 


khoảnh khắc vô cùng ngăn ngủi, gần như vô nghĩa. 


Một số người muốn tập trung quán sắc trên thân. 
Bằng việc tập trung vào một điểm trên thân, họ tin rằng 
họ có thể nhận ra sắc của thân căn. Thân căn nằm trên 
toàn thân nhưng khi có sự tác động của đối tượng xúc 
chạm lên thân căn, nó chỉ xảy ra trên một điểm. Điểm 
vô cùng nhỏ đó là một sắc được coi là căn vật lý cho 
thân thức, và đó chính là căn môn qua đó đối tượng xúc 
chạm được kinh nghiệm . Khi một sắc có đặc tính nóng 
hay cứng tác động lên thân căn, chúng ta có thể cảm 
thấy đau và có thọ khổ. Nhưng liệu chúng ta có thể trực 
tiếp kinh nghiệm được sắc của thân căn, sinh khởi và 
hoại diệt ngay nơi có sự tác động của đôi tượng lên thân 
căn trong khoảnh khắc đó? Nó diệt ngay lập tức. Thật 


vô ích khi cô găng nhận ra tác động đó năm ở đâu. 


Sau đó chúng ta tiếp tục nghĩ về thực tại và không 
có hay biết về các thực tại khác đang hiển hiện, như cái 
thấy hay đối tượng thị giác. Không thể tránh khỏi suy 


293 


nghĩ về chỗ bị đau trên thân, nhưng chúng ta nên biết đó 
chỉ là suy nghĩ, một thực tại do duyên khởi. Nếu chúng 
ta cứ bận tâm vào một chỗ trên thân, vậy còn khoảnh 
khắc hiện tại này thì sao? Nếu chúng ta có chánh niệm 
về cái đang sinh khởi tại giây phút hiện tại thì sẽ chỉ có 
pháp đó, và không cần tìm ra sự tác động ấy năm ở đâu 
trên thân. Khun Sujin đã giảng giải rằng chúng ta không 
sở hữu cái gì cả: Chúng ta nghĩ về thân thể và tài sản 
của mình — những thứ thuộc về của tôi, nhưng không có 
cái gì là của tôi cả, kế cả đối các đối tượng thị giác trong 
căn phòng này. Nó sinh khởi, hiện diện và hoại diệt. Sự 
tiếp nối liên tục của các sắc — đối tượng thị giác là điều 
kiện để hình thành khái niệm “cái gì đó”. Chúng ta có 
thể nhìn thấy tâm sinh khởi và hoại diệt nhanh đến mức 
nảo. Nó biến hóa như ảo thuật gia. Khi chúng ta không 
thấy điều đó thì trong mọi lúc vẫn còn “tôi” và “của 
tôi”. Liệu âm thanh có thuộc về ai đó không? Nếu đó là 
giọng nói của bạn, nó có thuộc về bạn không? Đối 
tượng thị giác chỉ là một sắc trong 28 sắc pháp. Nó là 


thực tại duy nhất có thể được thấy (bằng mắt). Bạn thấy 
294 


các suy nghĩ của mình về đối tượng thị giác rất quan 
trọng, nhưng đối tượng thị giác chỉ là một loại sắc. Khi 
chúng ta hiểu về đối tượng thị giác và suy nghĩ, chúng 
ta sẽ thấy sự khác biệt giữa sự thật chân để và sự thật 
tục đế. Chúng ta biết sự thật quy ước (tục để) bắt đầu 


khi nào và như thê nào. 


Khi hiểu hơn về sự khác biệt giữa cái thấy và sự 
chú tâm tới hình dạng của đối tượng, sẽ thấy rõ hơn khi 
nào đối tượng của tâm là một thực tại chân đề xuất hiện 
qua một trong sáu căn, và khi nào đối tượng là một khái 
niệm. 

Theo nghĩa tuyệt đối, không có ai sở hữu bất cứ 
thứ gì, nhưng như vậy thì việc cô gắng sở hữu tài sản có 
ý nghĩa gì hay không? Đã có một buổi tranh luận về chủ 
để này tại nhà của Ivan và EI. Ivan đã từng nghĩ, khi 
chúng ta suy ngẫm về Giáo pháp, chúng ta nên bớt 
mong muốn. Khi đó không cần mở rộng hoạt động kinh 
doanh để kiếm thêm tiền. Bây giờ thì anh ấy hiểu rằng, 
nên phát triển tứ niệm xứ một cách tự nhiên, rằng chúng 


295 


ta không nên cô gắng thay đổi nếp sống của mình. Nếu 
chúng ta là một cư sĩ, chúng ta không nên cố gắng sống 
như người xuất gia, một cuộc sông rất ít nhu cầu. Khun 
SujJnn nói: 
Chúng ta có tâm tham, cho dù chúng ta làm việc hay 
không làm việc. Bạn làm việc bởi vì bạn đã được sinh 
ra. Làm việc chỉ là nhìn, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm 
và suy nghĩ. Bạn không phải thay đổi bản thân hay 
chuẩn bị cải gì vì Giáo pháp. Bạn không cần phải 
dành toàn bộ thời gian để học Giáo pháp, mà hãy 
phát triển hiểu biết tất cả mọi lúc, để nhìn thấy thực 
tại chỉ là các pháp. Cái thấy và đối tượng thị giác chỉ 
là các pháp, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của 
chúng ta là pháp. Chúng ta không thấy pháp, chúng 
ta không hiểu pháp như nó là. Chúng ta cô găng dành 
thời gian để học Pháp, để thay đổi cuộc sống, nhưng 
pháp đang ở ngay đây, bây giờ. Nếu chúng ta bàn 
nhiễu về các thực tại hay các pháp hơn và chúng ta 


bắt đầu hiểu pháp như chúng là, khi đó, chánh niệm 


296 


sẽ đến rất nhanh. Đó là chánh niệm thực sự. Nếu bạn 
cố sức dành thời gian để học Giáo pháp, cố ngôi 
thiên, có găng quan sát thực tại, chân pháp không 
xuất hiện. Chánh niệm sẽ hay biết khi có đủ hiểu biết 
đúng về thực tại. Bạn không nên ép mình phải có 
chánh niệm, khi đó lại là tâm tham. Pháp rất tự 
nhiên, không cân chừa riêng thời gian vì nó hay 
chuẩn bị tỉnh thân cho nó. Chúng ta cần hiểu biết 
nhiễu hơn — đó là điều kiện cho chánh niệm tự sinh 
khởi bất cứ lúc nào. Khi đó là chánh niệm thực sự 


(samma safi). 


Bạn có thể phân vân, liệu xem ti vi có cản trở 
phát triển chánh niệm. Trong khi chúng ta xem, có 
nhiều điều kiện cho sự dính mắc, hoặc, khi bộ phim ghê 
rợn, chúng ta sợ hãi. Khun Sujin nói về điều này như 
sau: “mỗi một hành động đều do duyên khởi, đó chính 
là ý nghĩa của vô ngã”. Nói cách khác, nếu chúng ta 
muốn xem tỉ vi, mong muốn đó đã được tạo nên bởi các 


nhân duyên. Kê cả trong lúc xem, vân có cái thây, cái 


297 


nghe hay suy nghĩ, từng thực tại một. Thực tại vẫn sinh 
khởi cho dù bạn xem hay không xem ti vi. Luôn có một 
thế giới xuất hiện qua một trong sáu căn tại một thời 
điểm. Sáu thế giới này cần được phân tách rõ ràng cho 
tới khi nào không tìm ra cái ngã nữa. Các thực tại xuất 
hiện do nhân duyên riêng của nó, không phải do chúng 
ta mong muốn. Khun Sujin nói: Đặc tính cứng đã sẵn 
sàng như một đối tượng để phát triển hiểu biết về nó. 
Đối tượng thị giác sinh khởi. Chúng ta thôi làm bất cứ 
điều gì. 

Khi Sarah hỏi tại sao chúng ta luôn có quá nhiều 


tâm tham, Khun SuJnn đã trả lời: 


Chức năng của tâm tham là bảm víu, đó là lý do tại 
sao luôn có sự bám víu. Chúng ta không thể thay đổi 
đặc tính hay chức năng của tâm tham. Điều này nhắc 
nhở chúng ta rằng tâm tham chỉ là pháp, nó do duyên 
sinh khởi, nó có đó như một đối tượng để phát triển 


hiểu biêt đúng vê nó. 


298 


Đức Phật đã dạy các tì kheo, tì kheo mi và cư sĩ 
nam, cư sĩ nữ mỗi người hãy phát triển tứ niệm xứ trong 
từng hoàn cảnh và theo nếp sông riêng của mình, qua đó 
họ có thể nhận thấy pháp chỉ là pháp. Chúng ta đọc 
trong 7Tðng Chỉ bộ kinh” (Chương Tám Pháp, VII. Phẩm 
đất rung chuyển, phần 10) răng Đức Phật, trong khi ngụ 
tại Đại Lâm — VesalT, đã cho Tôn giả Ananda ba cơ hội 
để thỉnh cầu ngài sống trọn thọ mạng. Tôn giả Ananda 
đã không thỉnh cầu điều đó, vì khi ấy tâm của Tôn giả 
đang bị Ác ma ám ảnh. Sau khi Tôn giả đi khỏi, Ác ma 
đã đến và nói Đức phật hãy diệt độ. Sau khi suy xét, 
Đức Phật đã nói với Ác ma rằng ngài sẽ không diệt độ 
chừng nảo các đệ tử của ngài có thể thực hành và tinh 
thông giáo pháp. Sau đó Ác ma tiếp tục xin ngài diệt độ. 
Đức Phật đã trả lời rằng Ngài sẽ diệt độ sau ba tháng 
nữa. Chúng ta đọc rằng Ngài đã “từ bỏ thọ hạnh” và khi 
đó có một trận đại địa chấn. Trong bài kinh, chúng ta 
được nhắc nhở về tâm nguyện của Đức Phật đối với các 
đề tử của mình. Sau khi suy xét, Đức phật đã nói với Ác 
ma như sau: 

299 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ cho đến khi nào 
những Tì kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử 
tỉnh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an 
ồn khỏi khổ ách, nghe nhiễu, thọ trì pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp, sở hành chân chánh, hành trì theo 
pháp; biết sống trọn vẹn với giáo pháp như các bậc 
Sư trưởng của mình, họ có thể tuyên bổ, thuyết giảng 
trình bày xác định, khai minh, phán tích, và giải thích 
rõ ràng chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa 
có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, chưa có thể 
thuyết pháp thân diệu. 


Chúng ta đọc răng Đức Phật đã nói chính xác 
điều tương tự như vậy đối với các tì kheo ni, cư sĩ nam 
và cư sĩ nữ. Chú giải của bộ kinh này — 
*Manorathapuran (Luận giải kinh tăng chỉ), giải thích 
rằng “người nghe nhiều”, bahusutta, là người đã được 
nghe Tam tạng. Chú giải bố sung thêm “người nghe 
nhiều” là người có pháp học “parIyattI”, về mặt lý luận, 


và là người có pháp hành để đạt được chứng ngộ 


300 


“pativedha”. Chúng ta nên phát triển giáo pháp bằng cả 
hai cách. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chỉ nghe hay 
đọc giáo pháp thì chưa đủ. Nên áp dụng những điều 
chúng ta đã được nghe đề kinh nghiệm trực tiếp sự thật. 
Các đệ tử nên thiết lập trọn vẹn trong Chánh Pháp . 
Chúng ta thấy trong Chú giải có nói: “Họ thực hành 
minh sát, vốn là Pháp xứng đáng là pháp của bậc 
Thánh.” Các phật tử nên lấy Pháp là vị đạo sư của mình. 
Khun Sujin lại nhắc Sarah và Jononothan rằng chúng ta 


không nên phụ thuộc vào aI cả. Bà nói: 


Hãy lấy Giáo pháp làm đạo sư của bạn, đừng phụ 
thuộc quả nhiễu vào người khác. Hiểu biết thực tại 
phụ thuộc vào cách bạn học hỏi. Tôi không thích phụ 
thuộc vào người khác. Đó phải là hành trình của 
riêng tôi để liễu ngộ giáo lý. Bạn không cần một ai 
khác chỉ cho bạn biết bạn có bao nhiêu hiểu biết. Đối 
tượng trong giáy phút hiện tại này sẽ nói cho bạn 


biết. 


301 


Bây giờ đang có đối tượng thị giác. Chúng ta cần 
kiểu tra xem liệu nó có được nhận biết chỉ là pháp hay 
liệu vẫn có “cái gì đó” ở đó. Không ai có thể nói cho 


bạn biết. Pháp chính là đạo sư của bạn. 


Với tâm từ 


Nina van Gorkom 


(Chuyển ngữ: Thanh Mai) 


302 


